CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Thích Nhật Từ chủ biên 
bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách 
nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu 
giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Thích Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ân tổng kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cân nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophafngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 








TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Sa-môn THÍCH NHẬT TỪ 


CHỮ HIẾU 
TRONG ĐẠO PHẬT 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


Chữ hiếu trong ca dao và kinh điển Phật giáo................ l 
Chữ hiểu trong ca dao Việt Nam.......................-- --52 55s: 4 
Chữ hiếu trong kinh điển Phật giáo..........................---- II 

Thông điệp của Kinh Vu Lan..................................-- 2-5 5-5 <<<5 vi 
Nguồn gốc của lễ hội Vu-lan trong đạo Phật................. S&) 
SƠ lược ý nghĩa của VỤ-ÏHTEccccccsáeseenesn2AgEss412s XS 
Tóm tắt nội dung kinh Vu-lan.....................----- 525552 34 
Các vấn đề Phật học trong Kinh Vu-lan........................ - "5 

Tìm hiểu gương hiếu trong Kinh Pháp Hoa ................. 45 
Nội dung hiếu hạnh qua tích truyện trên....................... 49 

Đạo hiếu qua Kinh Thiện Sinh .................................--- 2-5. 55 
Đạo làm cha mẹ hay mối quan hệ của cha mẹ đối với 
CŨ E0 áuia 4600144 8đl2nnutsbbadiasssgu36ia64asi3pselassxbbldaasndajdtsÐ 58 


Đạo làm con hay môi quan hệ của con cái đôi với cha mẹ66 


Thi ca dâng đắng Jin 1112171 asiaoseseaissasesivioorsag 75 
XI(:Tni THỨ TP lan 40211 00 11041243911004155443)30Á0046a01010a01la8=g S3 
Tiếng mẹ rú. ..................................-  - 5-56 cs zE2sEEseEsEksresee S5 
Mẹ vẫn còn bên con .......................--- +2 cs se sx+x+szersrszsz S6 
sai mm. .ẻốố.ố.ố.ốỐốố.ốố.ố ẽẽ. S7 
101107 TT busgensaod34asisi6b3243ags39xsassdejyBdsbsiSa dàubiaaaskxba Jôuiguei S7 
THỂ] Hồi s23 seaolseabaaasbzaisloMassiuaelilbubes)2sbspisdfzast 87 
bi PP nẽốốố.ốẽốẽốéốẽẽ..ẽ 88 








(Bài thuyết trình tại câu lạc bộ Thanh Niên, TP.HCM, 
ngày 12-7-1991) 





CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





heo truyền thống Phật giáo Bắc tông, hằng năm 

cứ vào ngày rằm tháng 7, ngày Tăng Ni tự tứ, 

toàn thể Tăng Ni Phật tử noi theo gương hiếu của 
đức Mục-kiền-liên, long trọng tổ chức đại lễ Vu-lan-bồn, để 
tưởng nhớ và báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của 
cha mẹ. Chính vì thế ngày Vu-Lan đã được xem là ngày Cha 
Mẹ trong Phật giáo. 


Trong lễ tưởng niệm ngày hôm ấy, ai diễm phúc còn đầy 
đủ song thân sẽ được cài lên áo một bông hồng đỏ. Những 
ai không may mắn đã mắt cha hoặc mẹ hoặc cả song thân 
sẽ được cài lên áo một bông hồng trắng. Đề buổi lễ được tổ 
chức trọng thể, các Phật tử tạm dừng mọi công việc hằng 
ngày để đi lễ chùa, chúc thọ, cầu an hoặc cầu siêu cho cha 
mẹ. Chư Tăng Ni tại các tự viện, tùng lâm sẽ thuyết giảng về 
hiếu hạnh, sẽ tụng kinh Vu-lan, kinh Báo Ấn Cha Mẹ. Ngoài 
ra, Tăng Ni, Phật tử còn làm lễ khánh tuế, mừng các bậc sư 
trưởng của mình được thêm một tuổi đạo. 


Ngày Vu-lan, ngày báo hiếu đã ăn sâu vào tâm khảm của 
người Phật tử, vào lòng người Việt Nam và thật sự trở thành 
một sức sống mãnh liệt, một nét văn hóa độc đáo, một nét 
đặc trưng cho tính nhân bản của xã hội loài người. Hiếu được 
xem như một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất trong 
các thứ tình cảm của loài người. Hiếu là chất liệu cho cuộc 
sông, là hương thơm cho đời, là hành trang vô giá và không thê 
thiếu vắng ở bất kỳ người nào. Hiếu phản ánh đời sống văn hóa 
và đạo đức của xã hội. Hiếu phân định nhân cách, tri thức của 
con người. Hiếu là chất liệu sống muôn thuở. Nói đến Hiếu là 
nói đến điều cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất đối với mọi người. 

Mỗi xã hội, mỗi tôn giáo đều có quan niệm khác nhau 
về đạo đức, nhưng cùng đề cao giá trị văn hóa, đạo đức của 
hiểu đạo là tuyệt vời. Trong cuốn sách nhỏ, người viết xin 





_#Ö CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


trình bày chữ Hiếu qua Ca dao Việt Nam, những lời ca dân 
gian của một dân tộc thâm nhuân tình cảm hiệu nghĩa, và chữ 
Hiêu trong kinh điên Phật giáo, một tôn giáo dạy vê chữ hiệu 
nhiêu nhât, đây đủ nhât và đặc biệt nhât trong các tôn giáo 
của nhân loại. 

CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VIỆT NAM 

Trong ca dao Việt Nam, chữ hiếu đóng một vai trò quan 
trọng và nên tảng vê đạo đức và luân lý xã hội. Nó góp phân 
giáo dục, xây dựng một xã hội bình ôn và hạnh phúc. Trước 
nhất và quan trọng hơn hết, ca dao nhân mạnh đến công ơn 
trời biển và công đức sâu dày của cha mẹ, một thứ công ơn 
khó mà diễn tả cho cùng: 

Anh ơi, em bảo anh này 
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên! 
Với sự diễn tả xác đáng hơn, ca dao Việt Nam khẳng định 
Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguôn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Ca dao Việt Nam đã diễn tả tình cha mẹ rất chính xác. 
Cha thương con nhưng cứng răn, nghiêm nghị nên được ví 
với sự sừng sững của núi Thái, một ngọn núi to lớn và hùng 
vĩ. Mẹ thương con ngọt lịm dịu dàng nên được ví với suôi 
nguôn chảy tuôn êm ả, nhẹ nhàng, bât tận. Ca dao Việt Nam 
còn nhân mạnh đến nỗi cực nhọc chín tháng cưu mang, ba 
năm bông ăm của người mẹ: 

Nhớ ơn chín chữ cù lao 


Ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





Hay 
Nghĩa cha sinh cùng công mẹ dưỡng 
Thì ngày đêm tư tưởng chớ khuáy 
Hai công đức ấy nặng thay 
Xem bằng bề rộng, xem bằng trời cao 
Kể từ lúc hãy còn thai dựng 
Đến những khi nuôi nắng giữ gìn 
Nặng nê chín tháng cưu mang 
Công sinh bằng vượt biển sang nước người. 
tắc sắc sự 
Ơn hoài thai to như bể 
Công dưỡng dục lớn tựa non. 
3k3 
Đội ơn chín chữ cù lao 
Sinh thành kề mấy non cao cho vừa. 
Công cha nghĩa mẹ cao dày 
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ 
Nuôi con khó nhọc đến giờ 
Trưởng thành con phải biết thờ song thân 
x3 
Công cha nghĩa mẹ cao vời 
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta 
Nên người ta phải xót xa 
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao! 
Ngoài ra, ca dao còn diễn tả sự hy sinh của mẹ cho con 
cái là vô cùng: 


“SfỒ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 





Nuôi con chẳng quản chỉ thân 
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn 
Biết lấy chỉ đền nghĩa khó khăn 
Lên non xắn đá xây lăng phụng thờ. 

Đặc biệt ca dao còn xác quyết công lao cao dày của cha 
mẹ là một sự thật, một thực thê tình người, mà những al đã, 
đang và sẽ có con cái sẽ cảm nhận chính xác nhât: 

Có con mới rõ sự tình 

Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao. 

3s 
Lên non mới biết non cao 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. 
skkk 
Nuôi con mới biết lòng cha mẹ 
Thấy loạn thì hay thuở Thuần Nghiêu. 
(Nguyễn Trãi) 

Chính vì công lao sâu dày của cha mẹ là không cùng, ca 
đao Việt Nam khăng định vị trí của cha mẹ là vô song, không 
có gì có thê sánh băng. Một khi cha mẹ mật, con cái phải chật 
vật, đau khô và dường như mât cả ý nghĩa của cuộc đòi: 

Còn cha gót đỏ như son 
Mai sau cha mắt, gót con lắm bùn 
xsk‡k 
Côn cha còn mẹ thì hơn 
Mất cha mắt mẹ như đờn đứt dây. 

Trong các thứ tình cảm, ca dao khẳng định tình cảm giữa 

cha mẹ và con cái là cao quý nhât, vượt hơn tình yêu đôi lứa: 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





Cha mẹ già thật đã khó từn 
Đạo vợ chồng chẳng hiểm chỉ nơi. 
Chính vì thế, còn có nỗi đau nào hơn nỗi đau khi cha mẹ mất! 
Chiêu chiêu lại nhớ chiều chiêu 
Nhớ cha nhớ mẹ chín chiêu ruột đau 
Chiêu chiêu ra đứng ngõ sau 
Ngó về quê mẹ ruột đau như dẫn. 

Hay tình cảm đối với cha mẹ còn sống nhưng trong cảnh 
chia cách: 

Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc 
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo. 

Ca dao còn ví cha mẹ như Phật, mà theo kinh điển Phật là 
đâng cao quý nhất trong ba cõi, là thây của chư thiên và loài 
người. Nghĩa là ca dao đã trân trọng đặt cha mẹ lên vị trí tôn 
quý nhât trong tam giới: 

Gió đưa cành trúc la đà 
Cha mẹ còn sống Phật đà hiện thân. 

Do sự tôn kính đó, ca dao đã dạy trước phải kính dưỡng 
đức Phật trong nhà - Cha mẹ rôi sau mới kính dưỡng đức 
Phật ngoài đường. Trên cơ sở này, ca dao có quan điêm răng 
sự đi tu với hình thức “căt ái từ thân, xuât ly gia đình” không 
còn là điêu tiên quyết: 

Tu đâu cho bằng tu nhà 
Thờ cha kính mẹ cũng là chán 1u. 


Hay 
Lên chùa thấy Phật muốn tu 
Vẻ nhà thấy mẹ công phu sao đành. 





:#Ö CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Tình cảm hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ đã trở nên 
một thứ tình cảm gắn bó. Ca dao đã ví cha mẹ như chuối chín 
cây, như xôi nếp ngọt, như đường mía lau, để làm ngọt lịm 
cuộc đời và sự sống của con: 

Mẹ già như chuối chín cây 
Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi. 


Mẹ già như chuối ba hương 
Như xôi nếp một, như đường mía lau. 
Và do vậy, phận làm con phải luôn kính cha thương mẹ: 


Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ 
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha. 

Tuy nhiên ca dao cũng tích cực lên án những hạng người 
con bât hiệu, bỏ quên công ơn sinh thành dưỡng dục lao khô 
của cha mẹ, trở lại tính tháng đêm ngày với cha mẹ, khi phải 
nuôi nâng cha mẹ: 

Mẹ nuôi con bằng non bằng bể 
Con nuôi mẹ con kế từng ngày 
xsk‡xk 
Mẹ nuôi con biển hồ lai lắng 
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. 

Dĩ nhiên những hạng người vô ân bất hiểu như vậy sẽ 
không nhớ đên sự khó nhọc và lao khô của cha mẹ: 

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 
Năm canh chày mẹ thức đủ trọn năm. 

Mặt khác, ca dao cũng không quên nhắc đến những trang 
nam tử, những thiện nữ nhân thành tâm hiệu dưỡng cha mẹ 
hệt lòng, sớm thăm tôi viêng: 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





Mẹ già ở túp lễu tranh 
Sớm thăm tối viễng mới đành dạ con. 

Ca dao cũng khen ngợi những người con có hiếu thảo, tảo 
tần chịu gian khó, hiếu dưỡng cha mẹ từng cái ăn cái uống, 
cho thỏa dạ chân tình: 

1ôm cảng lột vỏ bỏ đuôi 
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. 

Hay tình cảm thống thiết của người con chẳng quản giàu 
nghèo, dưỡng nuôi cha mẹ, bằng tất cả những gì có được, dù 
phẩm vật ấy có thô sơ, đạm bạc: 

Dây bầu dây mướp cùng leo 
Sớm nuôi cha mẹ nghèo giàu sả chỉ. 

Hoặc cảnh con cái chăm sóc cha mẹ một cách chu đáo cả 
đêm lân ngày: khi cháo cơm, khi đau yêu và ngay cả những 
khi ra vào gặp tôn nhan của mẹ: 

Củ lao đội đức cao dày 
Phải lo hiếu kinh đêm ngày khăng khăng 
Khi ấm lạnh ta hẳu săn sóc 
Xem cháo cơm thay thế mọi bê 
Ra vào thăm hỏi từng khi 
Người đà vô sự ta thì an tâm. 
(Nguyễn Trãi, Gia Huấn Ca) 

Ca dao Việt Nam còn tin vào nghiệp báo luân hồi, tin vào 
sự tái sinh, vào kiêp sông đời sau, tin vào những thiện nhân 
phước báu mà con cháu làm đê hôi hướng cho cha mẹ là có 
tác hưởng thật sự. Chính hiệu hạnh đó đã cảm hóa tâm tính 
cha mẹ và cộng với phước báu của con cháu đã tạo mà cha 





mẹ được nhẹ nhàng lúc mắt, và sinh về thế giới an lành, hạnh 
phúc hơn. Như vậy, ca dao cũng đã chịu ảnh hưởng tính thân 
hiệu thảo trong kinh điện Phật giáo: 
Đêm nằm niệm Phật Thích-ca 
Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài 
Về cảnh Phật thấy hoa khai 
Trâm luân chấm đứt, đáo lai niễt-bàn. 

Đồng thời ca dao còn tin vào quy luật nhân quả, ở đây là 
nhân hiêu quả hiêu, nhân bât hiệu thì quả bât hiêu. Đây chính 
là bài học thiệt thực và có giá trị vê chữ hiêu mà người Việt 
Nam đã sông và thực hiện từ bao đời nay: 

Nếu mình hiểu với mẹ cha 
Thì con cũng hiểu với ta khác gì 
Nếu mình ăn ở vô nghì 
Đừng mong con hiểu làm gì hoài công. 

Hay ấn tượng hơn qua hình ảnh ẩn dụ của những giọt 
nước trước sau: 

Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận 
Ngõ nghịch thì con có khác chỉ 

Xem thử trước thêm mưa xối nước 
Giọt sau giọt trước chẳng sai gì. 

Nhờ có một nên tảng giáo dục luân lý đạo đức đặt trên cơ 
sở hiếu nghĩa như vậy, xã hội Việt Nam, con người Việt Nam 
đã xứng đáng với truyền thống: 

Làm người hiếu nghĩa đi đâu 
Hiếu cha hiểu mẹ việc gì không xong. 


Trên nền tảng tôn thờ đạo hiếu thảo, xã hội Việt Nam có 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





thê được xem là một xã hội chuẩn mực về đạo đức hiếu thảo 
và làm người. Tuy nhiên hiếu thảo theo quan niệm ca dao 
Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Nó chủ yếu dạy con cái 
hiểu dưỡng song thân về mặt vật chất, và hình như không 
chú trọng đến yếu tô hiếu dưỡng tinh thần và đời sống đạo 
đức của cha mẹ, trong khi theo Phật giáo, hiểu dưỡng quan 
trọng hơn là hiếu dưỡng tinh thần. Đây chính là lý do tại sao 
chúng ta phải tìm hiêu chữ hiếu qua những lời kinh Phật dạy. 


CHỮ HIẾU TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


Có một sự thật khi nghiên cứu Phật giáo, người ta phải 
thừa nhận rằng đức Phật đặc biệt nhắn mạnh đến hiếu hạnh, 
lợi ích của hiếu hạnh và làm thế nào đề báo đáp hiểu hạnh có 
hiệu quả cao và công đức lớn. Các kinh điên Phật giáo dạy 
về hiểu hạnh có thê liệt kê sơ bộ sau đây: 


* Kinh Iu-lan-bôn nêu gương hiếu hạnh của đức Mục- 
kiền-liên, cứu thoát mẹ ra khỏi cảnh giới u minh, nhờ vào 
đạo đức tập thể của các bậc cao Tăng và A-la-hán. 

* Kinh Báo ân Cha Mẹ nói rõ công lao sinh thành, nuôi 
dưỡng khó khăn của cha mẹ, và theo đó dạy cách báo đáp 
công ơn trời biên đó. 


* Kinh Thai Cốt và Kinh Huyết Bôn cũng có nội dung 
tương tự như hai kinh trên nhưng đặc biệt nhân mạnh công 
đức của cha mẹ. 

* Kinh Hiếu Tử dạy về các phương thức báo hiếu. 

* Kinh Tâm Địa Quán với phẩm thứ hai là phẩm báo ân, 
dạy cách đền ơn cha mẹ của người xuất gia và người tại gia. 


* Kinh Đại Phương Tiện Phật Bảo Ân có đến 2 phẩm nói 
về hiệu hạnh của Phật và Bô-tát trong các đời sông quá khứ. 





#Ề CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


* Kinh Địa Tạng kê về hiếu hạnh của Bồ-tát Địa Tạng và 
thông qua đó hướng dân cách đên ơn cha mẹ ở hiện đời cũng 
như các đời sông quá khứ. 


* Sám Pháp Mục-kiên-liên dạy về cách sám hối và hướng 
dân cha mẹ về chính pháp của đức Phật. 


* Kinh Thiện Sinh hay Giáo thọ Thi-ca-la-việt (thuộc 
kinh điển Pali) dạy về đời sống và các mối quan hệ đạo đức 
của xã hội loài người, trong đó có đề cập đến 5 nguyên tắc 
đạo đức của các bậc cha mẹ đối với con cái và 5 nguyên tắc 
đạo đức của con cái đối với cha mẹ. 


Ngoài ra, những lời dạy về hiểu hạnh đã được đề cập rải 
rác trong &¿nh Tăng Cñ¡, thuộc kinh tạng Pali. Còn nhiều 
kinh sách khác đề cập đến chữ hiếu ở góc độ này hay góc 
độ khác. Có thê TÓI, chữ Hiếu được bàn bạc khắp kinh điển 
Phật giáo đến nỗi người ta có thê phát biểu rằng kinh điển 
nhà Phật là kinh dạy về Hiếu, đọc kinh Phật giáo là để trở 
thành người con hiểu thảo. Theo tinh thần lời Phật dạy, người 
con hiếu là người có thể thành tựu nhiều hạnh lành khác, vì 
hiếu là nền tảng của muôn hạnh lành, là cơ sở của nhân thừa, 
là nhịp cầu giải thoát. Để quán triệt tỉnh thần hiếu thảo ấy, 
chúng ta lần lượt khảo sát các điểm trọng yếu sau đây: 


Biết ơn và đền ơn cha mẹ là hạnh hiếu đáng khen 


Trước nhất kinh điển Phật giáo khẳng định rằng người 
biết ơn và đền ơn cha mẹ là một bậc chân nhân, là người 
sống gương mẫu ở đời. Một người con được gọi là con hiếu 
thảo phải là một con người như vậy: “Đối với bậc chân nhân, 
thiện nhân, hai đặc tính này sẽ được biết đến, đó là biết ơn 
và đền ơn đúng pháp.”0) 


1. Kinh Tăng Chỉ L. 75 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO Ể 4 





Làm con mà không biết ơn cha mẹ hoặc biết ơn mà 
không lo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha 
mẹ là người con bất hiếu. Người như vậy sẽ bị xã hội lên 
án, đời sống đạo đức sẽ bị suy giảm, và đời sống về sau sẽ 
bị thối đọa: “4i thành tựu thân làm ác với cha mẹ, lời nói 
ác đối với cha mẹ, ý nghĩ ác đối với cha mẹ; không biết 
ơn, không trả ơn, sẽ tương xứng rơi vào địa ngục và hiện 
đời sẽ bị đau khổ." 


Kinh còn mô tả hạnh tri ân và đền đáp công ơn sinh thành 
của cha mẹ là những gì cao quý nhất trên đời. Sự cao quý đó 
có thể sánh với sự xuất hiện của đức Phật cũng như sự xuất 
hiện của chính pháp. Người tri ân và báo ân như vậy là người 
cao quý và hiễm có trên đời: “Sự xuất hiện của Như Lai bậc 
chính đẳng giác khó tìm được ở đời. Người hoằng truyền 
chính pháp của Như Lai là khó từn được ở đời. Người trì ân 
và bảo án là khó tìm được ở đời.”9) 

Trong kinh Tương Ung, đức Phật cũng nói đến vị trí của 
người con hiếu thảo là vô song và hơn hết các loài động vật 
khác. Sự vô song này được đức Phật ví với sự vô song của 
Phật so với các loài hai chân: 

Giữa các loài hai chán 

Chính giác là tối thắng 

Trong các loài con cải 

Hiếu thuận là tối thắng. 
(Kinh Tương Ủng L8) 

Kinh Pháp Cú khi đề cập đến các phạm trù hạnh phúc 


2. Kinh Tăng Chỉ L. 637. 
3. Kinh Tăng Chỉ L. 306. 





'đỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


cũng có nói đến sự hiếu kính cha mẹ là hạnh phúc tối thượng 
ở đời: 
Phúc thay, hiếu kính Mẹ 
Phúc thay, hiểu kính Cha! 
(Kinh Pháp Củ, kệ 332) 


Kinh Tăng Chỉ còn cho biết sự hiếu dưỡng bồi công tích 
đức cho cha mẹ là một trong những yếu tô chính yêu để được 
tái sinh về các cõi trời. Chư thiên cõi trời 33 luôn khen tặng 
những người con có hiếu bằng những lời chúc lành. Chính 
các vị thiên này cũng nhờ vào hạnh hiếu thảo mà được sanh 
về thiên giới, làm giảm thiểu cảnh giới A-tu-la: “Phúc thay 
những người con hiếu kính cha mẹ, làm nhiễu công đức để 
hiếu kính cha mẹ, vì như vậy thiên chúng sẽ được sung mãn 
và các A-tu-la sẽ bị giảm thiếu". 

Đối với kinh Hạnh Phúc, việc hiếu kính cha mẹ không 
chỉ là một loại hạnh phúc mà còn là một thứ hạnh phúc tốt 
lành nhất trong các hạnh phúc của con người: 

Sự phụng dưỡng mẹ cha 
Là hạnh phúc lớn nhất. 

Về sự liên hệ giữa hạnh hiếu và quả báo cõi trời, đức Phật 
còn cho biết thiên chủ Sakka khi còn là con người do thọ trì 
bảy giới trong đó hiếu kính cha mẹ đúng pháp là giới thứ 
nhất mà được quả báo sinh làm Thiên vương Đề Thích. 

Ai hiểu dưỡng mẹ cha 
Kính trọng bậc gia trưởng 
Nói những lời nhu hòa 


4. Kinh Tăng Chỉ [. 459-60. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO Ế 4 


bi 





Từ bỏ lời hai lưỡi 
Ché ngự lòng xan tham 
Là người con chân thật 

Nhiếp phục được phân nộ 
Với con người như vậy 
Chư thiên trời 33 
Gọi là bậc chân nhân. 


Hình ảnh hiếu dưỡng mẹ và cha đúng pháp không chỉ 
được gọi là bậc chân nhân, bậc thiện nhân, bậc cao quý, mà 
còn được so sánh ngang hàng với phạm thiên, với các bậc 
tiên sư. Những gia đình có được những người con hiếu thảo 
như vậy được gọi là gia đình xứng đáng được cúng dường 
và tán thán: “Này các T)-kheo, những gia đình nào mà con 
cái kinh lễ cha mẹ, những gia đình ấy được xem là ngang 
hàng với Phạm thiên, với các bác tiên sư và đảng được cúng 
dường.”® 


Để giải thích thỏa đáng lý do có sự so sánh ngang hàng 
này, đức Phật dạy: “Này các T)-kheo, danh từ Phạm thiên, 
tiên sư, bậc đáng được cúng dường là đồng nghĩa với cha 
mẹ. Vì cha mẹ đã đâu tư hầu hết cuộc đời của mình vào công 
trình nuôi dưỡng, giáo dục và dẫn dắt con cái vào đời.”46) 


Trong kinh Tương Ưng, đức Phật lại cho biết lợi ích hai 
đời của hiêu hạnh: hiện đời thì được các bậc hiên thánh khen 
ngợi và sau khi qua đời thì được sinh vào cảnh giới chư thiên: 

Người tu theo thưởng pháp 


Nuôi dưỡng mẹ và cha 


5. Kinh Tăng Chỉ L. 147. 
6. Kinh Tăng Chỉ L. 124. 





Chính do công hạnh này 
Mà các bậc hiển thánh 
Trong đời thường tản thản 
Khi chết được sanh thiên 
Hưởng an lạc thù thắng 
(Kinh Tương Ưng IB. 203) 


Về quả phước mà người con hiếu thảo sẽ gặt hái, kinJ 
Hạnh Phúc còn mô tả kỹ hơn, chỉ tiết hơn, như đoạn trích 
dưới đây: 

“Người con chí hiểu dù gặp tai nạn như nạn nước hông 
thủy, địa chắn (động đất) sẽ được thoát hiểm một cách an 
toàn. Nếu giàu thì trọn hưởng gia tài, không bị nghịch cảnh, 
chướng duyên và nội nghịch ngoại thù. Nếu nghèo thì đời 
sống trong sạch, thanh nhân, trời người yêu mến, danh thơm 
xông khắp, không bị nợ nân, khổ sở, ít bệnh tật, được tăng 
trưởng tuổi thọ. Trong hiện tại thường được các bậc hiên trí 
ngợi khen, kết giao thân thiện. Sau khi chết được sinh thiên.” 


Tại sao chúng ta phải hiếu kính cha mẹ? 


Đề trả lời câu hỏi thông thường nhưng quan trọng nảy, 
kinh điển Phật giáo đưa ra ba lý do. Thứ nhất về phương diện 
thai dựng, cha mẹ đã khổ cực cho chúng ta trong suốt chín 
tháng cưu mang và ba năm bồng ăm. Thứ hai về phương 
diện giáo dục, cha mẹ đã nuôi nắng chúng ta trở thành người 
tốt trong xã hội. Thứ ba là phương diện đạo đức, cha mẹ đã 
hướng dẫn con cái đến con đường chính pháp của đức Phật. 


Vẻ phương diện cực khổ trong thời gian thai dựng 


Chín tháng thai dựng là thời gian người mẹ phải chịu 
nhiêu đau khô và bât tiện nhât. Kinh Phật có nhiêu đoạn 






CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO (Ệ 


mô tả rất là thống thiết, chân tình về việc này. Ba năm 
bú mớm là thời gian mà mẹ và cha bận rộn và hy sinh 
cho con nhiều nhất. Sau đây là vài đoạn trích cho thấy 
điều đó: “Này A-nan, Như Lai xem chúng sinh dẫu được 
làm người nhưng lòng còn ngu muội, chẳng nghĩ nhớ đến 
công đức của cha mẹ như non bề, không cung kính, không 
hiểu thảo. Mẹ mang thai con trong vòng mười tháng, ngôi 
đứng không yên như mang gánh nặng, ăn uống phải kiêng 
cử, chẳng còn ngon miệng. Ngày tháng thoi đưa, đến kỳ 
sinh nở, mẹ chịu đau đớn mọi bê. Khi sinh được thân nây, 
mẹ phải ăn đắng nuốt cay, nhả bùi mm ngọi, nâng nuủ, 
dưỡng dục, giặt giữ dơ dáy, không nề gian khổ. Những lúc 
cơ hàn, tâm khổ, mẹ nằm chỗ ướt, dành chỗ ráo cho con. 
Sau ba năm bú mớm là nâng niu, dạy bảo đủ điều, cho con 
ăn học.” 


Sảm Pháp Mục-Liên thì chép: “Cha mẹ sinh ta, mang 
thai mười tháng, khổ sở rất nhiễu, công ơn chan chứa, nặng 
như núi Thải, đi lại khó nhọc, ngồi đứng không yên, tánh 
mạng bấp bênh, như đèn trước gió, ăn uống không ngon, như 
người đau nặng, thân hình gây yếu, tỉnh thần bải hoải. Đến 
ngày mãn nguyệt, khổ không thể nói, chẳng kề đến mình, mệt 
nhọc bao nhiễu, chỉ mong cho con sinh được vuông tròn. Bởi 
thế cho nên, ngày nay chúng ta phải nghĩ đến công đức sâu 
dày của cha mẹ mà lo báo ân.”®) 


Ở một đoạn khác, Sám pháp này còn diễn tả: “Ơn mẹ khó 
báo thế mà người đời chỉ ham vui chơi, không nghĩ công Hệ, 
chẳng thiết báo đền. Không nhớ lúc sinh, Hẹ như: người Ôm. 
Khi mới mang thai, tỉnh thần mỏi mệt, ăn uống không ngon, 


7. Kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ, Sen Vàng xuất bản, 20-21. 
§. Sám Pháp Mục-Liên, 135-6. 


CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 





sợ đau thai con, suốt ngày lo lắng, chịu bao khổ não, không 
thê nói hêt.”0) 


Trong kinh Tương Ưng, đức Phật đưa ra hình ảnh so sánh 
rất ví von nhưng vô cùng có ý nghĩa: “Này các T}-kheo, sữa 
mẹ mà các thầy đã uống trong suốt quá trình luân hôi nhiễu 
hơn nước trong bốn biển.”9 


Vì cha mẹ mà chúng ta được sinh ra, có được tất cả. Do 
đó, làm con phải thờ kính cha mẹ: “Này bả-la-môn, thể nào 
là lứa đáng cung kính? Cha mẹ là lửa đáng cung kính, vì từ 
cha mẹ, chúng ta được tạo nên. Do đó cha mẹ là lửa đảng 
cung kinh, tôn trọng và cúng dường.”ŒĐ 


Về phương điện giáo dục con cái 


Cha mẹ phải vất vả nuôi nắng, dưỡng dục con, lo bạn bè, 
cho ăn học, lập gia thất, chạy thầy lo thuốc khi con đau ốm, 
chẳng quản tấm thân lao khổ. Những đoạn kinh dưới đây cho 
thấy công lao . dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái: “Cha 
mẹ dạy điều lễ nghĩa, cho con ăn học, giới thiệu nghê nghiệp, 
đưa đón đi về cần lao chăm chút, chăng hê kể công. Trái trời 
lỡ nắng, tuần trăng cuối gió, bệnh nọ chứng kia, chạy thây lo 
thuốc, một mình lo lắng, chạy ngược chạy xuôi, năm canh vò 
võ, khi bệnh con khỏi, lòng mẹ mới yên, mong con khôn lớn, 
con thảo con hiển.”02 


Ở một đoạn khác theo thê kệ thơ, công ơn giáo dưỡng của 
cha mẹ được mô tả đây đủ như sau: 


9. Sám Pháp Mục-Liên, 139. 

10. Kinh Tương Ưng IIB. 117. 

11. Kinh Tăng Chỉ II. 3l. 

12. Kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ, 21-22. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO Ể ^ 





Mẹ trải bao gian khổ 

Công lao tựa núi trời 

Bồng bề cùng nuôi dưỡng 

Mong sao con lớn khôn 

Nhưởờng cơm cùng xẻ ảo 

Mẹ đói rách cũng vui 

Khôn lớn tìm đôi lứa 

Gáy dựng cho nên người 

Công cha cùng đức mẹ 

Cao siêu fựa vực trời 

Mẹ già hơn trăm tuổi 

Vân thương con tám mươi 

Bao giờ ân oán hết 

Tắt nghỉ vẫn chẳng thôi. 
(Kinh Báo Trọng Ấn Cha Mẹ, 19-20) 

Trong kinh Tăng Chỉ, có đoạn sau đây cũng mô tả cùng 
một nội dung: “Ca mẹ là đáng đáng được củng dường. Vì 
cha mẹ đã giúp đỡ con cái rất nhiêu: nuôi chúng lớn, dưỡng 
dục nên người và giới thiệu chúng vào đời.”d3) 

Một đoạn khác trong kinh điển Pali đó là kinh Ti hiện Sinh 
hay còn gọi là kinh Thọ Giáo Thỉi-ca-la-việt còn đê cập đền 
năm công ơn khác của cha mẹ: “Cha mẹ thương tưởng con 
cái theo năm cách: ngăn chặn con làm việc ác, khích lệ con 
làm điêu thiện, dạy cho con nghề nghiệp, lập hôn nhân xứng 
đáng cho con và trao của thừa tự đúng thời.”0% 


13. Kinh Tăng Chỉ L, L47. 
14. Trường bộ Kinh IL, Đại Tạng Kinh Việt Nam, tr. 542. 





“IỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Vẻ phương diện hướng dẫn con vào chính pháp 
Đây là phương diện quan trọng và quyết định đời sống 
đạo đức và trí tuệ của con cái. Chính từ phương diện này, 
hiểu hạnh trong Phật giáo đã vượt trội hơn hiểu hạnh theo 
quan niệm thông thường. Tương tự, ở đây, chúng ta thấy vai trò 
của cha mẹ là vô song trong việc hướng dẫn con cái theo con 
đường chính pháp của Phật. Về điều này, kinh Phân Biệt và Đại 
Phương Tiện Phật Báo Ân ghi: “Tu trải qua nhiều kiếp tỉnh tấn 
đến nay mới thành Phật toàn là công ơn của cha mẹ ta. Vậy nên 
người học đạo không thể không tỉnh tấn hiếu thảo cha mẹ.” 
Kinh Tăng Chi còn nêu rõ bốn câm nang đạo đức đắc 
nhân tâm là các tiêu chí mà các bậc cha mẹ nên giáo dục cho 
con của mình: 
Bồ thí và ái ngữ 
Lợi hành và đồng sự 
Đối với bốn pháp này 
Cha mẹ dạy cho con 
Khéo xử sự ở đời 
Chỗ này và chỗ kia 
Như vậy thật tương xứng 
Đạt được an lạc lớn 
(Kinh Tăng Chỉ L. 387) 
Mục Liên Sám Pháp cũng nêu ra tiêu chí giáo dục chính 
pháp cho con như sau: “Ki con lớn khôn, hiểu biết việc đời, 
hướng đạo cho con, hoặc cho xuất gia, tu học đạo pháp, trở 
thành giải thoát. Ân đức như thế thật khó đáp đên”.45 


15. Sm Pháp Mục-Liên, 121. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





Đên ơn cha mẹ băng cách nào? 


về phương thức báo hiểu, một lần nữa những lời dạy 
của Phật tỏ ra chu đáo và toàn diện hơn các tôn giáo và triết 
thuyết khác. Theo tinh thần lời Phật dạy, người Phật tử sẽ đền 
ơn cha mẹ trên hai phương diện vật chất và tinh thần, tương 
thích với chính pháp. 


Báo hiểu về phương diện vật chất 


Trước nhất những người con nên báo đáp công ơn sinh 
thành của cha mẹ bằng của cải vật chất, tiền bạc, sự chăm 
sóc, thăm viếng và lòng thương kính. Nuôi dưỡng cha mẹ 
bằng tất cả khả năng của mình. Dĩ nhiên trong khi đền đáp 
công ơn của cha mẹ, người con hiếu thảo không nên hiếu 
dưỡng với ý niệm kể công “tính tháng tính ngày” hay “kể lề 
từng ngày” mà phải nuôi dưỡng cha mẹ với bầu nhiệt huyết 
của sự kính thương và lòng hãnh diện, vì người Phật tử sẽ 
nhận thức được răng “không có thứ hạnh phúc nảo to lớn và 
quý báu cho bằng thứ hạnh phúc khi cha mẹ còn sống với ta.” 
Cha mẹ là niêm phúc đức và niêm an lạc cho con cái. Cha mẹ 
là một nửa hồn và máu huyết của con cái. Cha mẹ đã đóng 
góp đời mình cho sự trưởng thành của con cái. Cha mẹ là tất 
cả, là của con và vì con. Do đó, làm con hiếu thảo phải phụng 
dưỡng và kính thờ cha mẹ đúng pháp. 


Một điểm đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý là phương thức 
đền đáp công ơn cha mẹ về phương diện vật chất rất được 
xem trọng trong Phật giáo. Chính từ phương thức này chúng 
ta mới có thê đánh giá một cách thực tế thế nào là một người 
con hiểu thảo đúng nghĩa. Trong kinh Phật dạy, mọi tài sản 
vật chất mà con cái đền đáp cho cha mẹ phải là những thứ 
tài sản hợp pháp, chân chính, phát sinh từ đời sống chính 
mạng và chính nghiệp. Người con nuôi dưỡng cha mẹ bằng 





các nghề bắt chính, vi phạm pháp luật, tốn thương hạnh phúc 
của người khác hắn không phải là cách báo hiểu có ý nghĩa 
và nhất là có thể vô tình gián tiếp đưa cha mẹ vào vòng ảnh 
hưởng của một cộng nghiệp bất thiện và tội lỗi. Cách hiếu 
dưỡng cha mẹ như vậy thực chất là hại cha mẹ, chứ không 
phải là hiểu dưỡng theo lời Phật dạy. 


Trong kinh Dhananjani, tôn giả Xá-lợi-phất thay lời đức 
Phật giải thích cho bà-la-môn về cái sai và cái đúng, cái nên 
làm và cái không nên làm trong vấn đề phụng dưỡng cha mẹ: 
“Này Dhananjani, người con hiếu thảo không nên vì cha mẹ 
mà làm các điều phi pháp, bất chính. Vì người làm như vậy 
sẽ bị quỷ sứ kéo vào địa ngục. Trước sự phán xét của nhân 
quả, người ấy không thể viện lý vì muốn cho cha mẹ sung 
sướng, vui lòng, để bào chữa cho mình là vô tội. Hành động 
như vậy sẽ bị thác đọa địa ngục dù nó có khóc than hay cha 
mẹ nó có van xin hay kể lể°.09 


Chính vì thế chúng ta thấy hành động hiếu thuận, hiểu 
dưỡng của người con chí hiểu phải được thiết lập trên đạo 
đức nhân quả. Người con hiếu chỉ làm những gì thật sự có 
lợi cho cha mẹ và có lợi cho mình mà không gây bất cứ tồn 
hại nào cho tha nhân. Hành vi hiếu thảo mà không hội đủ tiêu 
chí này không thể gọi là Hiếu đúng nghĩa. Hiếu hạnh trong 
đạo Phật được đặt trên định hướng đạo đức và nhân quả. Do 
đó, quả báo của Hiểu hạnh sẽ là sự an lạc từ hành vi báo hiểu 
chân chính, làm cho cha mẹ hoan hỷ, và hạnh phúc thật sự. 
Tiêu chí báo hiểu đó được đoạn kinh dưới đây mô tả thật cô 
đọng và đủ nghĩa: “Này Mahanam, người con hiểu với những 
tài sản mà mình đã nỗ lực thâu hoạch được, do sức mạnh của 
đôi tay, bằng những giọt mô hôi đồ ra một cách hợp pháp, 


16. Kinh Trung Bộ II. 188A. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, củng dường cha mẹ với thiện ÿ 
thì sẽ được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và hằng cầu mong 
cho con được sống lâu, mạnh giỏi. Này Mahanam, người con 
hiếu được cha mẹ hoan hỷ, thương tưởng và mong cầu như 
vậy thì gia đình ấy chắc chắn sẽ thịnh vượng, không bao giờ 
bị suy giảm.”0”) 

Trong rất nhiều kinh, đức Phật luôn luôn cảnh tỉnh mọi 
người không nên chỉ vì lý do phụng dưỡng cha mẹ mà tạo 
tác các nghiệp phi pháp, bất chính, tốn hại mình và người. 
Đức Phật cũng thường nhắc đi nhắc lại rằng sự hiếu kính 
đúng nghĩa có giá trị, có an lạc phải là sự hiếu kính trên cơ sở 
của các hành vi và nghề nghiệp chân chính, phù hợp với luật 
pháp xã hội. Với cách báo ân bằng đời sống chính mạng và 
chính nghiệp như vậy, đức Phật mới tán thán, khuyến khích: 

Người nào theo thường pháp 
Nuôi dưỡng mẹ và cha 
Chính do công hạnh này 
Đối với cha và mẹ 
Nhờ vậy bậc hiên thánh 
Trong đời này tán thản 
Sau khi chết được sinh 
Hưởng an lạc chư thiên 
(Kinh Tương Ung I. 225) 

Ở một đoạn kinh khác, đức Phật cũng huấn thị tương tự. 
Người con hiếu thảo đúng pháp phải tinh thần, dốc lòng hiếu 
kính cha mẹ và nhờ nhân hiếu dưỡng này khi qua đời sẽ được 
thác sinh về trời Tự Tại Quang: 


17. Kinh Tăng Chỉ [II. 69. 





Thờ cha mẹ đúng pháp 
Buôn bản đúng, thật thà 
Gia chủ không phóng dật 
Được sanh Tự Quang thiên 
(Sutanipana, kệ 401) 


Trong kinh Thọ giáo Thi-ca-la-việt, đức Phật đã nêu ra 
năm tiêu chí đạo đức phù hợp với chính pháp mà một người 
con hiểu thảo cần phải thực hiện để đền đáp công ơn sinh 
thành và dưỡng dục của cha mẹ. Năm tiêu chí đó như sau: 
“Hiếu dưỡng cha mẹ đúng pháp, làm tròn bồn phận con cái, 
giữ gìn gia phong và truyễn thống, bảo vệ tốt các tài sản 
thừa tự và chu đáo tang lễ khi cha mẹ qua đời.”0® 


Nói một cách khác, theo đức Phật, người con hiểu thảo 
đền ơn cha mẹ bằng đời sống đạo đức của mình. Sự báo hiểu 
đó phải bao gồm vật chất lẫn tinh thần. Bởi lẽ mục đích của 
cuộc sống nhân sinh không chỉ phải là có được chén cơm 
manh áo mà thôi. Người ta phải cần đến chân lý, đạo đức 
và đời sông tỉnh thân như cây cỏ cần ánh sáng, con người 
cần không khí để sống vậy. Do đó báo hiếu chỉ đơn thuần 
về phương diện vật chất sẽ có giá trị hạn chế hơn so với báo 
hiếu về phương diện tinh thần: “Hiện tiên đại chúng hãy nên 
biết rằng, ân đức cha mẹ không bến không bờ, thực khó đáp 
đên. Dù trăm nghìn đời nghiên thân làm vị đề hô dâng cúng 
cho cha mẹ cũng không báo đáp hết công ơn cha mẹ. Nếu lại 
có người dâng các thức ăn, trăm vị ngon ngọt, dâng các áo 
mặc, thuốc thang đây đủ, suốt ngày lễ lạy, cúng dường cha 
mẹ cũng không báo đáp được công ơn dưỡng dục.”0?) 


18. Trường Bộ Kinh IL, Đại tạng kinh Việt Nam, tr. 542. 
19. Sớm Pháp Muục-liên, 141. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





Kinh Hiếu Tử dạy hiếu về vật chất mà thôi chưa phải là 
hiếu theo tinh thần Phật dạy: “Con nuôi cha mẹ, dâng thức 
ăn quỞ, ngon miệng cha mẹ, hòa nhạc du dương, vui tai cha 
mẹ, săm áo lụa là, mát thân cha mẹ, vai Công cha mẹ đi khắp 
thiên hạ, tuy làm như thế chưa phải là hiếu.” 


Tương tự, kinh Tăng Chỉ thuộc kinh tạng Pali cũng nêu 
rõ giới hạn của việc báo đáp cha mẹ bằng đời sống vật chất: 
“Có hai hạng người, này các tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn 
được đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cống cha, một bên 
vai cống mẹ, làm như vậy suốt đời vừa đấm bóp hâu hạ, và 
dù tại đó, cha mẹ có khạc nhồ tiểu tiện đại tiện, cũng chưa 
đủ đền ơn cha mẹ.”60 


Trong kinh Báo Trọng Ân Phụ Mẫu, đức Phật đưa ra 
nhiều so sánh để nhằm khẳng định sự việc báo ơn cha mẹ 
bằng vật chất, dù là đúng pháp, vẫn chưa trọn nghĩa hiếu 
tình. Dưới đây là vài đoạn trích tiêu biểu: 

*Vï có kẻ nào hai vai kiệu công cha mẹ đi chơi suốt cả mọi 
nơi trên rừng dưới biển, hai vai nặng trỂ mòn cả đến xương, 
máu chảy cùng đường, không hề ân hận. Cho dù như vậy cũng 
chưa báo đáp được công đức cha mẹ kể trong muôn một.” 

“Vi lại có người khi gặp đói kém, cắt hết thịt mình, dưỡng 
nuôi cha mẹ, khỏi lúc nguy nan, riêng mình cam chịu trăm 
ngàn muôn kiếp để báo thâm ân, chẳng được một phân kể 
trong muôn một.” 


“V{ lại có người trải trăm ngàn kiếp tự tay cầm dao khoét 
đôi mắt mình, luyện làm thang thuốc chữa bệnh mẹ cha như 
thê cũng là chưa trả được ân kê trong muôn một.” 


20. Kinh Tăng Chỉ I. 75. 





“Ề_ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


“Ví lại có người trải trăm ngàn kiếp vì tội mẹ cha, 
trăm nghìn vòng đao, băm vằm thân thể, thịt nát xương 
tan như thế cũng chưa trả được ân đức cha mẹ kỀ trong 
muốn một.” 


*Ƒ{1 lại có người trải trăm ngàn kiêệp vì bảo ơn mẹ, lây 
mình đốt đèn cúng dường chư Phát như thể cũng chưa trả 
được ân kê trong muôn một.” 


“Ví lại có người trải trăm ngàn kiếp vì bệnh mẹ cha, đập 
xương lây tủy đề làm thang thuốc chữa bệnh cho cha mẹ nhự 
thê cũng chưa trả được ân kê trong muôn một.” 


M lại có người trải trăm ngàn kiếp vì cứu mẹ cha, nuốt 
viên sắt nóng sém cả mình như thế cũng chưa trả được ân 
đức cha mẹ kể trong muôn một.” 


Các trích dẫn trên cho thấy đạo Phật ngoài việc hướng 
dẫn con cái hiểu dưỡng cha mẹ về đời sống vật chất, cần 
phải biết cách hiếu dưỡng cha mẹ về đạo đức và tỉnh thần. 
Nói khác hơn, hiếu thảo về vật chất là thứ yêu trong khi hiếu 
dưỡng về tỉnh thần là trọng yếu nhất. 


Hiếu thảo về phương diện tâm thức hay tỉnh thân 


Về phương điện này, trước nhất, người con hiểu thảo phải 
tự nỗi lực gột bỏ các bợn nhơ của tâm lý như tham lam, sân 
hận, si mê, từ bỏ sự giết chóc, gạt người cướp của, không 
quan hệ tình cảm bắt chính, không nói láo, không uống rượu 
và các chất kích thích tố có hại cho sức khỏe và tâm trí, nỗ 
lực làm các việc thiện đem lại lợi ích cho mình và tha nhân. 
Nói chung hiếu thảo trước nhất là biết cách hoàn thiện 
nhân cách đạo đức cho chính mình, để cha mẹ an tâm, 
hoan hỷ và hãnh diện: “Làm con hiểu thảo theo lời kinh 
dạy là có gắng tu trì, diệt trừ tội chướng, thanh tịnh hành 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





vi, cha mẹ hiện tiên sống lâu trăm tuổi, tô tiên quá khứ rũ 
sạch oan khiên.”Œ!) 


Nói cách khác theo đức Phật một trong những cách sống 
có hiếu thảo với cha mẹ là làm điều thiện và phước báu cho 
mình và người: “Tá? cả mọi người nên phát tâm làm mọi 
phước đức để báo đáp án sâu, cha mẹ hiện tiền, cha mẹ quá 


khứ đêu nhờ công đức ấy mà được vãng sinh về Tịnh độ.”©? 


Ngoài ra, Sám pháp này còn dạy chúng ta, một mặt hiểu 
dưỡng song thân, một mặt cúng dường ba ngôi báu để gieo 
phúc, giữ gìn đời sống đạo đức và tô bồi công đức bằng cách 
làm các việc lành. Đây mới là cách báo hiếu có giá trị đạo 
đức cao: “Tát cả đại chúng nên phát tâm thành, cúng dường 
tam bảo, hiểu thuận mẹ cha, thọ trì Phật giới, fu mọi hạnh 
lành, cúng dường cha mẹ như cúng dường Phật, mong bảo 
thâm ân.”Œ3) 


Mặt khác, người con hiếu thảo còn phải biết tích tập các 
công đức làm được đề hồi hướng cho cha mẹ đã quá có để 
đền đáp thâm ân: “Nên phát hiếu tâm làm mọi việc lành, 
dựng nên đạo tràng, cúng dường tam bảo, tụng kinh lễ sám, 
sám hồi phát nguyện, tu các công đức, hôi hướng cha mẹ, 
hiện tại và quá khứ.” 


Hay, 


“Làm con hiếu thảo phải thuận kính cha mẹ, báo đáp 
ân sâu, quy y tam bảo, kiên trì trai giới, thiết lập đạo tràng, 
siêng tụ sảm pháp, câu xin sám hồi thay cho cha mẹ, mong 


21. Sám Pháp Mục-Liên, 46. 
22. Sám Pháp Mục-Liên, 46-7. 
23. Sám Pháp Mục-Liên, 93. 
24. Sám Pháp Mục-Liên, 971. 





độ cha mẹ thoát khỏi huyết bốn, sanh về cõi trời hưởng mọi 
an lạc.”đ5) 


Kế đến, người con hiểu thảo ngoài việc hoàn thiện nhân 
cách đạo đức, tìm con đường giác ngộ, giải thoát cho chính 
mình, còn phải biết khéo léo hướng cha mẹ bỏ tà về chính, 
khuyên cha mẹ làm các việc lành đề giúp cha mẹ loại trừ các 
nghiệp ác, thành tựu nhân tố giác ngộ, để cha mẹ có thể tự 
mình an lạc và giải thoát: “Hiện tiền đại chúng thiện nam tín 
nữ phải phát hiếu tâm cúng dường cha mẹ, khuyên tu thập 
thiện, cùng chứng đạo quả, cùng thành bô-đề, đời này an 
vui, đời sau hạnh phúc.”9 


Nói cách khác, theo đức Phật, người con có hiểu thảo 
không phải là người con “cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó” hay 
chỉ biết “vâng dạ nuông chiêu.” Trái lại, người con hiểu phải 
đầy đủ bản lĩnh, sẵn sàng và khéo léo hướng dẫn cha mẹ trở 
về con đường chân chính, lợi ích, để cha mẹ thật sự an lạc: 
“Nếu cha mẹ ương ngạnh, sỉ mê tà kiến, không tin Tam Bảo, 
hung hiểm bạo ngược, tàn ác bắt nhân, gây nhiều nghiệp dữ, 
người con có hiếu phải biết khuyên can cha mẹ, khiến sinh 
tín tâm, quay về chính đạo, gân gũi bạn lành, mở lòng bồ-để, 
tụ thiển niệm Phật, làm cho cha mẹ thường được an ổn.”Œ? 


Trong kinh Tăng Chỉ đức Phật cũng dạy tương tự: “Những 
ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của 
cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha 
mẹ. Nhưng này các T)-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng 
tin Tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam bảo, đổi với 
cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chính giới, đối với 


25. Sám Pháp Mục-Liên, 127-8. 
26. Sám Pháp Mục-Liên, 141. 
27. Sảm Pháp Mục-Liên, 142. 


CHỮ HIẾU TRONG CA DAO VÀ KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 





cha mẹ sinh khởi tham, thì khuyến khích bố thí, đối với cha 
mẹ tà kiên thì khuyên khích vào chính kiên. Cho đên như vậy, 
này các T}-kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho mẹ và cha. `”) 


Như vậy, hiếu thảo trong đạo Phật không chỉ đơn thuần 
đáp ứng cho cha mẹ đời sống vật chất, tiền bạc, sự cung 
phụng và vâng lời. Hiếu trong Phật giáo được đặt vào trong 
mục tiêu hướng đến đời sống đạo đức và trí tuệ của cha mẹ 
và bản thân. Hiểu như vậy thật sự là một thiện pháp, một sự 
giới thiệu, một sự tương duyên, một thiện tri thức để cha mẹ 
và con cái cùng bước đi trên con đường chân thiện mỹ, an lạc 
và hạnh phúc trong chính pháp của đức Phật. Như vậy, hiếu 
phải được thực hiện trong ánh sánh chân lý của đức Phật, trên 
nền tảng bát chính đạo, trên cơ sở của đạo đức, thiền định và trí 
tuệ. Đây là cách trang bị cho cha mẹ đây đủ giới, định, huệ để 
cùng hướng đến giải thoát, như đoạn kinh dưới đây mô tả: “Có 
con đường đưa đến từ bỏ, vượt qua sợ hãi của sinh già bệnh 
chết, không làm chia rẽ mẹ con, đó là con đường thánh gồm tám 
nhánh, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính 
mạng, chính tỉnh tấn, chính niệm, chính định.”09 


Nói tóm lại, hiểu trong kinh điển Phật giáo phải thể hiện 
trọn vẹn cả hai phương diện hiểu dưỡng vật chất và hiểu 
dưỡng tinh thần. Để hiễu dưỡng cha mẹ về vật chất, người 

con phải tận tụy nuôi nắng, chăm sóc, tôn kính cha mẹ đúng 
pháp, phục vụ cha mẹ bằng mồ hôi và tài sản có được từ nêp 
sông lành mạnh, chân chính, làm cho cha mẹ sống an vui, 
thoải mái với những tình cảm tốt đẹp nhất. 


Đề hiếu dưỡng cha mẹ về phương diện tinh thần, người 
con trước hệt phải tự trau dôi tôt bản thân mình, làm tât cả 


28. Tăng Chỉ bộ Kinh [. 75. 
29. Kinh Tăng Chỉ I. 203. 





UÍỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


những øì tốt đẹp nhất, xa lánh những điều xấu xa, tội lỗi, đem 
tiếng thơm về cho gia đình, để cho cha mẹ có thê tự hào và 
hãnh diện với mọi người. Kế đến nếu cha mẹ chưa biết Tam 
bảo thì phải khéo léo hướng dẫn cha mẹ trở về quy y và sống 
dưới ánh sáng của chính pháp, trau đồi chính kiến, đức hạnh 
chân chính, làm hành trang cho một đời sống an lạc và hạnh 
phúc hiện tại và về sau. Nội dung hiểu dưỡng cha mẹ về đời 
sống tỉnh thần chính là mục tiêu giáo dục của đức Phật. Đây 
chính là điểm vượt trội của Phật giáo so với ca dao Việt Nam 
cũng như chữ Hiếu trong các tôn giáo và học thuyết khác từ 
trước đến giờ. 

Chữ Hiếu trong Phật giáo xây dựng chính yếu trên nền 
tảng lợi ích thiết thực hiện tại và lợi ích an lạc giải thoát. Chữ 
Hiếu như vậy thực chất đã trở thành một phương tiện thê 
hiện hành “lợi hành và đồng sự” cùng cha mẹ kết làm thiện 
tri thức, Ï trên con đường thực hành chính pháp của đức Phật, 
tại đây và bây giờ. Hiếu như vậy đã trở thành một phương 
tiện của đạo đức và giải thoát cho mình và người. 


Hy vọng những điều trên đây sẽ có thê giúp cho bạn đọc 
hình dung trọn vẹn tinh thần hiếu đạo, báo ân cha mẹ trong 
Phật giáo và từ đó để mỗi chúng ta sẽ thê hiện nếp sống hiếu 
đạo phù hợp với lời Phật dạy, trong một chiều kích lợi ích lớn 
hơn. Đạo hiếu trong Phật giáo mang nhiều giá trị giáo dục 
đạo đức. Do đó, phàm làm con, bất luận là người xuất gia 
hay tại gia, phải có ý thức trách nhiệm đền đáp công ơn sinh 
thành dưỡng dục của cha mẹ một cách đúng pháp và trọn vẹn 
không chỉ trong mùa Vu-lan mà phải ở mọi lúc và mọi nơi. 
Đó là cách gây dựng hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình 
mình, cha mẹ mình cũng như tha nhân. Hiếu hạnh như vậy 
không chỉ có giá trị giáo dục cho bản thân mà còn là điểm 
nương cho tha nhân noi theo. 





THÔNG ĐIỆP CỦA KINH VU LAN 





Ân cha hơn núi lớn 
Nghĩa mẹ hơn đất dày 
Hy sinh lòng chẳng quản 
Mà vẫn không nguôi ngoái. 
Mẹ già hơn trăm tuổi 
Vân thương con tám mươi. 
Tình thương nào ngơi nghỉ, 
Đến hơi thở cuối đời! 
(Ân đức thứ 10, ộ 
Thích Nhật Từ trích dịch từ Kinh Báo An Cha Mẹ) 


NGUỒN GỐC CỦA LỄ HỘI VU-LAN TRONG ĐẠO PHẬT 


Lễ hội Vu-lan-bồn viết tắt là lễ Vu-lan có nguồn gốc từ 
Kinh Phật nói pháp Vu-lan-bồn (Phật thuyết Vu-lan-bồn 
kinh) của Phật giáo đại thừa. Niên đại xuất hiện của kinh này 
không rõ, nhưng muộn nhất là vào thế kỷ thứ III trước Công 
Nguyên. Kinh này phát triển chủ yếu tại các nước theo Phật 
giáo Bắc tông, truyền thống của Trung Quốc, như Nhật Bản, 
Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan,... Mặc dù tính chất nguyên 
thủy của bài kinh còn trong vòng nghỉ vấn, nhưng giá trị giáo 
dục đạo Hiếu và đạo đức làm người của kinh này là điều nổi 
bật và không thể phủ nhận. Đó là đường hướng truyền bá 
Phật pháp chung của các kinh điển đại thừa, nhắn mạnh đến 
tính giáo dục và đạo đức chứa đựng trong từng bài kinh hơn 
là lai lịch và xuất xứ của các bài kinh đó. 

SƠ LƯỢC Ý NGHĨA CỦA VU-LAN 


Thuật ngữ Vu-lan viết đủ là Vu-lan-bồn là từ dịch âm 
của người Trung Quôc vê chữ Phạn Ullambana. Một dịch 
âm khác nữa là Ô-lam-bà-na tuy tương đối gần âm với chữ 






so 
`. 


ECỨỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Phạn hơn nhưng chữ này lại không thông dụng trong giới 
Phật giáo. Ý nghĩa của chữ Vu-lan-bồn còn trong vòng tranh 
luận. Theo quan niệm thông thường, Ullambana được ngài 
Trí Húc dịch nghĩa là “giải đảo huyền”, về sau được diễn 
dịch thành “giải đảo huyền, cứu thống khổ.” Giải có ý nghĩa 
là cởi trói, hay giải phóng aI ra khỏi một cái ách nào đó. Đảo 
là “ngược” hay “dốc đầu xuống đất, chân chồng lên trời,” 
nhằm ám chỉ cho hình thức nghiêm khắc và đau đớn tột độ 
của hình phạt. Huyền là “treo.” Như vậy giải đảo huyền có 
nghĩa là “tháo bỏ các cực hình treo ngược” và “cứu thống 
khổ” là cởi trói ách đau khổ cùng cực của chúng sinh trong 
các đường đữ. Theo tỉnh thần của kinh Wu-lan, cái khổ nguy 
khốn nhất của chúng sinh là bị sinh vào cảnh giới quỷ đói. 
Do đó, tháo gỡ cái cực hình treo ngược là tháo gở cái ách 
bị đày. đọa trong cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục. Xin lưu ý 
thêm rằng. cách giải thích chữ “bồn” với ý nghĩa là cái chậu, 
cái thau để đựng đồ cúng dường trong ngày rằm tháng 7 của 
chư Tăng là cách giải thích dựa vào nghĩa chữ Hán của chữ 
“bồn”, vốn là từ phiên âm của thành tố “bana” chứ không có 
trong ý nghĩa từ nguyên của từ Ullambana. Cách giải thích 
như vậy rõ ràng không có cơ sở và lạc dẫn, mặc dù trong suốt 
mạch văn của kinh có đề cập đến việc sử dụng cái thau chậu 
để dâng cúng phẩm vật cho các vị thánh Tăng. 


TÓM TẮT NỘI DUNG KINH VU-LAN 


Phật thuyết Vu-lan-bôn kinh là một bản kinh ngắn 
kế về nguyên nhân và phương pháp báo hiếu của tôn giả 
Mục- kiền-liên đối với thân mẫu của ngài. Đại ý của kinh 
gồm có 3 phần chính: (1) nói về nguyên nhân của pháp 
báo hiếu Vu-lan, (2) phương pháp báo hiếu nhờ vào đạo 
đức cộng đồng và (3) báo hiếu là trách nhiệm chung của 
những người con. 


THÔNG ĐIỆP CỦA KINH VU LAN 





Duyên khởi của kinh như sau. Ngài Mục-kiền-liên vận 
dụng 6 phép thần thông tìm thấy mẹ bị tái sinh trong cảnh 
giới ngạ quỹ, đói khát, tiều tụy. Ngài liền lấy bát đựng cơm 
đem hiến dâng cho mẹ. Do lòng tham, bà mẹ lấy tay trái 
che lấy cái bát, tay phải vội vã vốc cơm, nhưng cơm đã biến 
thành lửa, nên không ăn được. Tôn giả sầu than trở về thưa 
Phật để cầu cách cứu mẹ ngài. 


Đức Phật dạy rằng chỉ nhờ vào uy lực đạo đức tu tập của 
chư Tăng trong ba tháng an cư mới có thê độ được mẹ ngài 
Mục-kiên-liên. Ngài Mục-kiên-liên đã y theo lời Phật dạy 
thiệt lập trai đàn, nhờ oai đức chuyên hóa nghiệp lực của chư 
Tăng mà mẹ ngài được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, tái sinh vê 
CỐI trỜI. 

Nhân dịp đó, đức Phật đã khuyên tất cả những người con 
nên học theo gương hiệu hạnh của ngài Mục-kiên-liên đê báo 
đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tại và cha 
mẹ bảy đời quá khứ. 

CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC TRONG KINH VU-LAN 

Đạo Hiếu thảo 


Điểm nổi bật và quan trọng nhất trong kinh Vu-lan là đạo 
Hiếu như một phương pháp tu tập. Điều cần lưu ý ở đây là 
đương sự báo hiếu của kinh là ngài Mục-kiên-liên, vị đệ tử 
lỗi lạc với thần thông số một đã chứng qủa A-la-hán, chứ 
không phải là người phàm phu. Giá trị giáo dục của ngụ ý 
này rất cao: một bậc thánh nhân còn hiếu thảo với cha mẹ 
như vậy thì huống hồ là người phàm phu tục tử chúng ta mà 
không chịu sớm lo báo đáp. Điều đó còn nói lên rằng đạo 
Hiếu là nền tảng của đạo làm người và đạo thánh nhân. Thiếu 
hiểu thảo, tính cách đạo đức của con người đã bị phá vỡ và 
do đó không thê trở thành các bậc hiền thánh để đời ca tụng 






S> 


EiẦ_ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


và học hỏi theo được. Chính vì thế mà kinh Nhẫn Nhục thuộc 
hệ Đại thừa đã đẳng thức hóa “hiếu” với “điều thiện tối cao” 
và “bất hiếu” là điều ác nguy hại: “Điểu thiện tối cao là chí 
hiểu, điều ác tối cao là bất hiếu.” Kinh điển Đại thừa cũng 
còn khẳng định: “7m hiểu là tâm Phật, hạnh hiểu là hạnh 
Phật” nhằm xác quyết rằng đạo Hiếu là con đường mà tất cả 
các bậc thánh hiền, các bậc giác ngộ đã đi qua. 


Nói cách khác đạo Hiếu thảo là đạo làm người và đạo làm 
thánh. Đây là bước khởi đầu của mọi đạo lý trên đời. Nếu 
tính cách thiêng liêng của đạo Hiếu đã bị phá vỡ thì tính cách 
đạo đức của một cá nhân cũng không thành tựu được. Nghĩa 
là người bất hiểu không phải là người hiền lương và đạo đức, 
và do đó không phải là con người đúng với nghĩa là một động 
vật tiến hóa về ý thức và đạo đức. Bằng cách đưa vai trò của 
chữ Hiếu lên ngang hàng với điều thiện cao cấp, Phật giáo 
Đại thừa đã nhắn mạnh tinh thần luân lý đạo đức của xã hội 
loài người như là điều kiện tiên quyết của sự sống nhân loại. 


Thần thông, tha lực và nghiệp báo 


Các nhà Phật học Nguyên thủy dù khó tính cách mấy 
cũng phải thừa nhận điểm mấu chốt của kinh Wu-lan là “thân 
thông và tha lực không thể thắng được nghiệp lực.” Kinh Vu- 
lan còn đề cập đến sự kiện 4 vị thiên vương hộ đời (Trì Quốc 
ở phương Đông, Tăng Trưởng ở phương Nam, Quảng Mục ở 
phương Tây, Đa Văn ở phương Bắc) cũng không thể giúp mẹ 
tôn giả Mục-kiền-liên ra khỏi quả báo ngạ quỷ. 


Đây là điểm nhất quán giữa hai hệ tư tưởng Phật giáo 
Nguyên thủy và Đại thừa: thần thông và tha lực không thê 
giúp chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử được. Với 6 phép 
thần thông biến hóa và dù cho có được sự trợ giúp (tha lực) 
của bốn vị thiên vương hộ đời, vậy mà tôn giả Mục-kiên-liên 


THÔNG ĐIỆP CỦA KINH VU LAN 





đã không thê giúp cho mẹ ngài ăn được bát cơm, huống hồ là 
cứu mẹ ra khỏi cảnh khô hành hình của ngạ quỷ. 


Sáu phép thần thông bao gồm thần thông biến hóa, thiên 
nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông 
và lậu tận thông. Loại thứ nhất bao gồm các hình thức khinh 
thân, bay đi đây đó, độn thổ, xuống nước lên mây không trở 
ngại. Loại thứ 2 là thị giác siêu việt, vô ngại. Loại thứ ba là 
thính giác siêu việt, vô ngại. Loại thứ tư là biết được tâm 
lý của loài người và chúng sinh khác. Loại thứ năm là nhớ 
biết chính xác kiếp trước của mình và người. Và loại thứ 
sáu là nhồ sạch gốc rễ phiền não. Năm thứ đầu không cần tu 
tập chính pháp của Phật cũng có thể có được. Riêng lậu tận 
thông chỉ có các bậc A-la-hán trở lên mới có thể thành tựu 
được. Đây cũng là điểm cho thấy đạo Phật đã vượt trội lên 
các tôn giáo khác. 

Sự kiện sáu phép thần thông của ngài Mục-kiền-liên mà 
không thê cứu được nghiệp ngạ quỷ của người mẹ cho thấy 
rằng nghiệp của chúng sinh chỉ có thê được cải tạo và chuyền 
hóa do chính nội tâm và hành vi thiện ích của họ. Tất cả sự 
hỗ trợ nếu có của người khác cũng chỉ là những chất xúc tác 
để giúp họ tự chuyên hóa nghiệp của chính họ mà thôi. Nói 
cách khác, rừng tiền biển bạc không thể mua được sự an lạc 
và giải thoát. Chỉ có con đường thiền định, phát triển đạo 
đức tâm linh mới thật sự giúp chúng ta thoát khỏi các đau 
khổ đang hoành hành. Đây là thông điệp của kinh Vu-lan nói 
riêng, kinh điển Phật giáo (nhất là Nguyên thủy) nói chung 
trao tặng cho chúng ta. 


Oai lực của đạo đức cộng đồng 


Cách thức mà ngài Mục-kiên-liên cứu thoát mẹ ngài khỏi 
cảnh quỷ đói là nhờ vào oai đức giáo hóa qua hình thức chú 






sa 
' 


ECỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


nguyện của cộng đồng Tỳ-kheo thanh tịnh và có đủ giới đức. 
Đây là điểm quan trọng thứ hai trong kinh u-lan. Oai đức 
của cộng đồng được xem như là biển cả bao la (chúng đức 
như hải), có thê giúp chúng ta hoàn tất các Phật sự một cách 
mỹ mãn: ở đây là giáo hóa và cứu độ nạn nhân trong thế giới 
ngạ quỷ. Nội dung của bài kinh khuyến khích và dạy bảo 
chúng ta nên sống nương tựa vào đạo đức cộng đồng trong 
việc tu tập và làm Phật sự. Sự tách rời tập thê theo tính cách 
cá nhân, muốn biến mình thành một “vô thượng sư” là điều 
không thể nào thực hiện thành công được. Đạo Phật luôn khích 
lệ đời sống cộng đồng. Do đó đạo đức cộng đồng được xem là 
giải pháp của mọi vấn đề đạo đức và luân lý của thời đại. 


Kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa đều có đề cập đến 
6 phương pháp tạo nên sự hoà hợp, đoàn kết và sức mạnh 
trong đời sống cộng đồng là “thân hòa cùng ở, lời hòa không 
tranh cãi, ý hòa cùng vui, giới đức hòa đồng tu, quan điểm 
hòa cùng hiểu và lợi hòa phân chia bình đẳng.” Sáu phương 
pháp này được xem là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống 
tập thể. Nó một mặt hàn gắn sự đoàn kết không thể phân ly 
của các thành viên trong một tổ chức, mặt khác tạo thành sức 
mạnh bắt khả chiến bại. Tương tự trong công cuộc giáo hóa 
chúng sinh, chúng ta cần đến một sức mạnh đạo đức tổng 
hợp và mang tính cộng đồng như vậy. Chính nhờ vào đạo 
đức cộng đồng của các vị thánh Tăng và cao Tăng nghiêm trì 
giới luật mà mẹ ngài Mục-kiên-liên đã được “cảm hóa” rồi đi 
đến “tự chuyên hóa” và nhờ đó bà được giải thoát. 

Cần nói rõ thêm rằng, bà được thoát cảnh ngạ quỷ không 
chỉ đơn thuần do sức chú nguyện của mười phương Tăng. 
Thực chất là do sức oai thần đạo đức của mười phương Tăng 
đã cảm hóa được bà, gIÚP, bà tự chuyên hóa các nghiệp xâu 
ác của ngạ quý, phát huy tối đa nghiệp thiện, tái sinh về cảnh 


THÔNG ĐIỆP CỦA KINH VU LAN 





giới tốt. Đây là một quy trình vừa tâm lý vừa đạo đức trên 
nên tảng nô lực của nội tâm. Nói cách khác nếu bản thân 
mẹ của Ngài Mục-kiền-liên không tự nỗ lực để chuyên hóa 
nghiệp xấu ác của chính bà thì oai đức của chư Tăng cũng vô 
phương cứu chữa. Đó là mấu chốt của vấn đề cứu độ trong 
kinh điển Đại thừa nói chung, kiwh Wu-lan-bôn nói riêng. 


Phẩm vật và tắm lòng 


Một vấn đề cần lưu tâm về &inh J-lan là vẫn đề phương 
pháp báo hiễu qua việc cúng dường trai tăng trong ngày Rằm 
tháng 7. Kinh văn chép đó là ngày Phật hoan hỷ và chư tăng 
thanh tịnh sau 3 tháng chuyên ròng tu tập thiền định và phát 
huy giới đức. Thực ra, không phải chỉ có ngày Rằm tháng 
7 đức Phật mới hoan hỷ. Đức Phật luôn hoan hỷ trong mọi 
tích tắc của thời gian. Nói cách khác nơi nào và lúc nào có 
những người con hiếu thảo, cung kính, nuôi dưỡng cha mẹ 
đúng pháp, nơi đó có sự hoan hỷ của Phật, nơi đó có sự sống 
của đạo đức. Nơi nào con cái bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ 
nơi đó không có sự hoan hỷ, mà chỉ có mặt của đau khổ và 
bất hạnh. Sở dĩ kinh văn nói đến Rằm tháng 7 là ngày Phật 
hoan hỷ là nhằm nhắn mạnh vào hành vi hiếu thảo của các 
người con trong ngày mang tính chất biểu tượng đạo Hiếu và 
báo hiểu này. 

Kế đến vấn đề cúng dường chư Tăng, kinh văn có nói 

'sắm đủ mọi thứ phẩm vật tươi tốt và thượng hạng.” Đây 
là cách mô tả mang tính ấn dụ văn học trong kinh điển Đại 
thừa. Cách mô tả của kinh văn phản ánh một quan niệm rằng 
người con hiếu thảo phải sẵn lòng vì cha mẹ không tiếc tiền 
của đề báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Sắm các thức 
ăn ngon và sang trọng phải được hiểu là cách thể hiện lòng 
chí thành hay chân thành của người con đối với việc chăm 
lo cho cha mẹ, chứ không nhất thiết là các phẩm vật thượng 








SP». 
đỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


- 


hạng trong thực tế. Một khi lòng đã chân thành rồi thì số 
lượng và khối lượng vật chất dùng vào việc hiếu thảo không 
còn là vấn đề nữa. Nói cách khác, khi có đủ lòng chân thành 
thì cúng cho Tam bảo một nén hương, một bát nước, một 
cành hoa, một trái cây cũng là báo hiếu cha mẹ được. Thế 
mới biết trong đạo Phật chữ Tâm quan trọng đến thế. Tâm là 
tiêu chí đánh giá thiện ác và là “cái cân” để đo lường các trị 
số đạo đức của hành vi, trong báo hiếu nói riêng cũng như 
trong cuộc sống nói chung. Đạo Phật rong ý nghĩa này được 
xem là đạo dạy về Tâm, huấn luyện về Tâm và tu tập về Tâm. 


Đối tượng giáo dục của kinh Vu-lan 


Khi nghiên cứu kh Ứu-lan có một vấn đề cần đặt ra là 
đối tượng giáo dục của kinh này là ai? Ngài Mục-kiền-liên? 
Mẹ ngài? Hay chúng sinh nói chung? Câu trả lời ngắn gọn 
là thông điệp của kinh Vu-lan dành cho tất cả loài người, 
những người từng là con và do đó phải có trách nhiệm đền 
đáp ân nghĩa sinh thành và nuôi nắng của cha và mẹ. Kế đến 
thông điệp Vu-lan còn hướng đến những chúng sinh đang bị 
đau khổ, do bị nghiệp bắt thiện gây ra trong đời sống hiện tại 
cũng như trong quá khứ. 


Do đó việc báo hiểu không chỉ dành cho hàng đệ tử tại gia 
mà còn chung cho hàng xuất gia; việc cứu độ không chỉ dành 
cho người còn sống mà còn cho người quá vãng. Với tỉnh 
thần cứu sinh độ tử, đạo Phật đã thật sự đi vào ngõ ngách của 
cuộc sống. Độ người còn sống đề giúp họ sống hạnh phúc ở 
hiện tại và tương lai. Độ người đã chết đề giúp họ sớm thoát 
khỏi cảnh giới xấu xa và đau khổ. Nếu người hành trì đạo 
Phật muốn biến đạo Phật thành đạo chỉ “độ người sống” mà 
không có “độ người chết” thì họ đã làm cho đạo Phật trở nên 
không trọn vẹn. Ngược lại, nếu biến đạo Phật thành đạo chỉ 
có độ người chết mà không có độ người sống lại càng làm 


THÔNG ĐIỆP CỦA KINH VU LAN 





cho đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Nói cách khác, đạo 
Phật quan tâm đến nhiều phương diện của đời sống, bao gồm 
sông và chết, để từ đó hướng tới con đường Niết-bàn chấm 
dứt vĩnh viễn quy trình tái sinh của sống và chết. Các hình 
thức nghỉ lễ cúng kiếng cho người chết mà không thuyết 
pháp để độ người còn sông sẽ biến đạo Phật thành một “đạo 
ma chay,” điều mà đức Phật đã từng lên án khi ngài còn tại 
thế. Mong sao những người con Phật ý thức được việc làm 
của mình, không biến đạo Phật từ một đạo vị nhân sinh sống 
động thành một đạo vì người chết. 


Một ý khác cần nói thêm là quan niệm báo hiếu của đạo 
Phật khác xa với Nho giáo. Theo Nho giáo có ba loại bất 
hiếu, loại bất hiếu nặng nhất là không có sinh con cái để 
nối dõi tông đường (bất hiểu hữu tam, vô tự vi đại). Quan 
niệm này thực chất là một hệ quả của chủ thuyết thế tập, 
cha truyền con nôi trong chế độ phong kiến quân chủ ngày 
xưa. Sinh con nối đõi để kế thừa sự nghiệp của cha ông, 
dù cho người con đó không xứng đáng về phương diện đạo 
đức và trí tuệ. Đạo Phật bất đồng với quan niệm thế tập như 
vậy. Theo Phật giáo, người con xuất gia, nghĩa là tuyệt hắn 
chuyện nối dõi, nếu tu tập đoàng hoàng cũng là một trong 
những cách tốt để đền đáp công ân của cha mẹ. Ở đây đạo 
Phật khuyến khích tinh thần tự do dân chủ trong lựa chọn và 
hướng nghiệp. Mọi người phải quyết định lấy số mệnh của 
mình, không nương tựa và dựa dẫm người khác, không chạy 
theo các thế lực chính trị,... Đời sống đạo đức và thiền định 
là những thành trì mà người Phật tử có thể dựa vào một cách 
vững chắc, bên bỉ và an toàn nhất. 


Giá trị đạo đức của kinh Vu-lan 


Nếu kinh Ju-lan-bôn là thông điệp hiểu kính cha mẹ thì 
mùa Vu-la-bôn là mùa biêu tượng của đạo Hiệu trong đạo 






SPo. 
` 


L®Ề_ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Phật. Đó là mùa gợi chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ. Mùa Vu-lan do đó đã trở thành mùa 
báo hiểu. Lễ hội Vu-lan là lễ hội của hiếu thảo, thương cha 
kính mẹ. Hiểu thảo với cha mẹ thì chúng ta phải biết kính 
trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ dạy, phụng dưỡng nuôi nắng 
cha mẹ, sớm thăm tối viêng khi cha mẹ đau ốm, hướng dẫn 
cha mẹ quy y Tam bảo, trở thành người Phật tử chân chính, 
nếu cha mẹ chưa trở về với chính pháp. Nói chung, người 
Phật tử phải biết đền ơn cha mẹ hiện đời cũng như cha mẹ 
trong các đời quá khứ. Đạo lý của Vu-lan như vậy là đạo lý 
VÌ con người, vì sự an lạc của tất cả chúng sinh. 


Từ phương diện xã hội, lễ Vu-lan còn là địp tốt để người 
Phật tử phát tâm cúng dường Tam bảo, làm việc nhân từ, 
phóng sinh giúp vật,... Tinh thần Vu-lan dạy chúng ta ý thức 
độ lượng, bao dung, hướng đến và giúp đỡ người khác trong 
tỉnh thần vô vị lợi. Ngoài ra, Vu-lan còn là cơ hội tốt cho 
chúng ta phát tâm bồ-đề hướng đến các chúng sinh ngạ quỷ 
đang đau khổ, làm các việc công đức để hồi hướng cho họ. 
Một lễ hội có nhiều giá trị đạo đức và luân lý như vậy cần 
được phát huy đề cho sự sống của con người hôm nay và mai 
sau thật sự an lạc trong đạo lý và tình người. 


xkik*k 


Nói tóm lại, bản kinh ƒ-lan là một thông điệp gồm 3 nội 
dung: (1) đề cao đạo đức chữ hiếu, (2) hướng dẫn phương 
pháp độ sinh qua chuyển hóa tâm thức của đối tượng và (3) 
khuyến khích các hình thức tôn kính và phụng sự Tam bảo 
trong các dịp thích hợp. 


Đề cao đạo đức chữ Hiếu để cuộc đời có nhiều người 
con hiệu thảo, bớt đi tình trạng suy thoái đạo đức trong dân 
gian, xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Độ sinh qua 


THÔNG ĐIỆP CỦA KINH VU LAN 





chuyền hóa tâm thức chúng sinh là phương pháp đề cao giáo 
lý nghiệp và tinh thần tự lực của từng chúng sinh trong ba 
cõi. Chỉ có con đường tự chuyên hóa tâm thức chính mình, 
qua sự hướng đạo của Tam bảo, hành vi và lời nói của chúng 
ta sẽ trở nên thiện. Đây là con đường cứu độ bản thân và tha 
nhân có hiệu quả nhất. Mọi hình thức trông chờ vào tha lực 
của người khác chỉ là phản ánh của một nhận thức sai lầm về 
lý nhân quả “ai làm lấy chịu, ai tu nấy chứng” của đức Phật 
và tệ hơn nữa là một sự đỗ vỡ của đời sống hướng thượng 
của bản thân. Khuyến khích các hình thức tôn kính và cúng 
dường Tam bảo một mặt gắn liền sự sinh hoạt của người con 
Phật với đạo pháp, mặt khác phản ánh thái độ tôn kính chân 
lý và đạo đức của những con người đã dầy công tu tập, quảng 
bá chính pháp vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên 
và loài người. 

Với một thông điệp gồm ba nội dung như vậy, kinh Wu- 
lan và lễ hội báo hiểu đã, đang và sẽ còn tiếp tục sống mãi 
trong đạo đức chữ hiểu và đạo lý làm người của tất cả con 
người trên hành tỉnh này cho dù nguồn gốc của nó còn trong 
vòng tranh luận. Nói cách khác, các giá trị đóng góp của kinh 
Vu-lan và lễ hội Vu-lan cho đạo đức cuộc sông của nhân 
sinh đã lấn át hoàn toàn các nghiên cứu có tính chất lịch sử 
nhưng lại không phục vụ được gì cho cuộc sống đầy đau khổ 
và thương tâm của con người hôm qua, hôm nay và mai sau. 
Trong bối cảnh đó, kinh J-lan đã nghiễm nhiên chói sáng 
mãi như vị cứu tính cho đời sống đạo đức, cho đạo lý hiểu 
thảo, cho tình người hôm nay và mai sau! 


LOẶO 


TÌM HIỂU 


^ˆ 





^^ 


GƯƠNG HIẾU. 


- 





TÌM HIỂU GƯƠNG HIẾU TRONG KINH PHÁP HOA 





ó một vấn đề vô cùng quan trọng và cũng hết sức 

gần gũi với nếp sống đạo đức luân lý là “anh 

hiểu thảo trong Kinh Pháp Hoa” mà lâu nay giới 
nghiên cứu không đề cập đến. Người ta nói nhiều về chữ 
Hiếu trong Kinh tạng Pali, chữ Hiếu trong Kinh tạng Bắc 
tông, chữ Hiếu trong ca dao và dân ca Việt Nam.... nhưng 
chữ Hiếu trong Kinh Pháp Hoa vẫn là điều bị bỏ quên và 
chưa được khai thác. 


Khi đề cập đến chữ Hiếu trong Kinh Pháp Hoa, người 
viết chỉ có ao ước duy nhất là góp phần tìm hiểu và ứng dụng 
chữ Hiếu qua lời Phật dạy, dù đó là Nam tông hay Bắc tông, 
để cùng có cái nhìn nhất lãm về Hiếu hạnh trong Kinh điển 
Phật giáo mà thôi. 


Phẩm thứ 27 của Kinh Pháp Hoa mang tựa đề ““Sự tích 
của Vua Diệu Trang Nghiêm”. Trong phẩm này, đức Phật 
kế cho đại chúng trong pháp hội vê con đường đến chính 
pháp, thọ trì và truyền bá Kinh Pháp Hoa của đức Vua Diệu 
Trang Nghiêm (tiền thân của Bồ tát Hoa Đức), trong thời quá 
khứ của đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Công lao 
hướng dẫn Vua trở về với chính pháp của Phật không ai khác 
hơn là hai Thái tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Đức Phật cho 
biết hai vị Thái tử này tuy chỉ là hàng cư sĩ tại gia nhưng đã 
từ lâu tu tập Hạnh Bồ tát, thành tựu sáu ba la mật, phát triển 
bốn tâm vô thượng, và nhất là có thê vận dụng Thần thông 
trong các trường hợp cần thiết. Ngoài ra, hai vị Thái tử còn 
đạt được nhiều loại Tam muội của hàng Bồ tát. 


Mặc dù hai vị Thái tử sùng tín Tam bảo, tu tập Hạnh Bồ 
tát như vậy nhưng Vua cha lại là người sùng mộ ngoại đạo. 
Vì thương kính cha, không để cha mình dấn thân vào con 
đường luầấn quần, hai Thái tử đã bày cách xin mẫu hậu xuất 
gia, làm đệ tử của đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. 





' SỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Mục đích xuất gia của hai vị Thái tử là nhằm gây sự chú ý, 
kéo theo niềm thương tiếc và ngạc nhiên của đức Vua cha. Vì 
là một người mẹ sâu sắc, mẫu hậu đã biết được dự tính của 
hai con. Bà đồng ý cho hai Thái tử xuất gia, rồi ân cần đặn 
dò: “Phụ vương của các con rất sùng tín Bà la môn giáo, các 
con nên khéo dẫn dụ cha các con trở về chính pháp.” 


Hai vị Thái tử chấp tay cung kính thưa Mẹ: “CJưúng con 
là pháp vương tử, không thể để phụ vương lầm lạc vào con 
đường tà kiến được. Chúng con sẽ không để cho mẫu hậu 
thất vọng.” 


Chăng mây chôc, nguôn tin xuât gia của hai vị Thái tử 
đã đên tai của đức Vua. Đức Vua sửng sôt và tìm mọi cách 
ngăn cản. 


Để độ Vua cha, hai Thái tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn đã 
vận dụng Thần túc thông, bay lơ lửng trên trời, lúc thì đi 
đứng nằm ngồi vô ngại, khi thì biến hiện lớn nhỏ và cũng có 
lúc ân hiện trong chớp mắt. Khả năng thần biến lạ kỳ này đã 
gây được niêm tín mộ nơi Vua cha. Chứng. kiến hiện tượng 
các con mình có thần biến, đức Vua vừa thầm phục vừa vui 
mừng, ngắng cao đầu lên và nói với một giọng từ ái: “Các 
con là đệ tử của ai? Ai là Thầy của các con?”. 


Trong niềm hoan hỷ, cả hai vị Thái tử đồng thanh thưa: 
“Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí là Thầy của chúng 
con. Ngài là bác tuệ giác viên mãn, đang giảng Kinh Pháp 
Hoa ở một trú xứ gân đây. Chúng con là đệ tử của Người. Do 
tu tập dưới sự hướng dẫn của Người mà chúng con có được 
khả năng hy hữu này. Nếu phụ vương muốn gặp Người thì 
cha con mình cùng đi.” 


Trong niềm hân hoan tột độ, đức Vua cùng Hoàng hậu 
và hai vị Thái tử nhanh chóng đên pháp hội. Sau khi nghe 


TÌM HIỂU GƯƠNG HIẾU TRONG KINH PHÁP HOA 





đức Phật tuyên nói chính pháp, đức Vua đã có được niềm tin 
đối với đức Phật, đối với chính pháp, đối với sự xuất gia giải 
thoát. Chăng bao lâu sau, đức Vua đã giao xã tắc cho người 
em rồi cùng Hoàng hậu và hai Thái tử xuất gia cầu Phật đạo. 
Do tỉnh tấn trau đồi đời sống đạo đức, Thiền định và trí huệ, 
đức Vua và Hoàng hậu đã chứng được “Nhất thiết tịnh công 
đức trang nghiêm Tam muội.” 


Sau khi thành tựu Tam muội này, Vua Diệu Trang Nghiêm 
kính cần bày tỏ niềm hân hoan của mình trước đức Phật: “Bạch 
Thế Tôn, hai Thái tử của con đã vì con làm Phật sự, dùng 
thân thông biến hóa, xoay tâm tà của con, làm cho con an trụ 
trong chính pháp, đạt được Niết bàn giải thoát. Hai Thái tử 
này là thiện trì thức của con, vì muốn phát khởi thiện duyên 
cho con nên đã sanh vào hoàng gia làm Thái tử vậy..." 


NỘI DUNG HIẾU HẠNH QUA TÍCH TRUYỆN TRÊN 


Thông qua câu chuyện lược trích trên, chúng ta nhận thấy 
rằng hiếu hạnh trong Kinh Pháp Hoa nặng về báo hiếu tâm 
linh và đời sống đạo đức cho cha mẹ. Nó phát xuất từ một 
động cơ hiếu kính cụ thể, từ những việc làm có ý thức sâu 
sắc. Một người con hiểu thảo nên học hỏi theo gương hạnh 
báo hiếu này. Để đúc kết thành những bài học cụ thể hơn, 
chúng ta có thê đưa ra vài nội dung chính của hiểu hạnh trong 
Kinh Pháp Hoa như sau: 


Người con hiều là người sông đúng với tư cách của 
một người con trong gia đình 


Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không chỉ đơn thuần 
ở việc duy trì huyết thống giữa các thế hệ mà còn mang đậm 
tính luân lý và đạo đức xã hội. Một người con do đó là một 
tế bào trong một gia đình, được sinh ra và lớn lên trong sự 
đùm bọc và nuôi nắng của gia đình đó. Người con cần có bổn 







SP» 


<fỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


~ 


phận tôn kính và hiếu dưỡng cha mẹ. Trong cuộc sống hằng 
ngày, hiểu kính cha mẹ có thê được thể hiện qua nhiều hình 
ảnh khác nhau. Thái độ lễ phép, ánh mắt và nụ cười ái kính 
của người con đối với cha mẹ, vâng lời cha mẹ dạy, không 
ngỗ nghịch quấy rầy người khác, làm cha mẹ vui lòng, hoan 
hỷ, giúp cha mẹ làm các công việc nội trợ trong gia đình, góp 
phần chung lo đời sống gia đình, và khi cha mẹ đau ốm, con 
cái phải lo lắng thuốc thang, trông nom thận trọng,... được 
xem là các biểu hiện của lòng hiếu kính cha mẹ thiết thực. 


Ở mức độ thông thường, một người con làm tròn các bốn 
phận như vậy được xem là hiếu kính cha mẹ. Tuy nhiên, hiểu 
kính như vậy thôi vẫn chưa đủ. Người con hiếu theo Kinh 
Pháp Hoa còn phải phát huy đời sống đạo đức bản thân và 
hướng dẫn cha mẹ trở về chính pháp, như hai Thái tử ngoài 
việc làm tròn bổn phận của mình trong vương triều, không 
một lần làm phật lòng phụ vương và mẫu hậu, còn tìm cách 
hóa độ Vua cha. 


Người con hiếu thảo là người con sống đúng với chính pháp 


Vâng lời và hiễu kính cha mẹ là một điều tốt. Biết học hỏi 
và tự trau dồi nhân cách và đạo đức bản thân là điều tốt hơn. 
Biết tìm đến đời sống chính pháp, tôn kính Tam bảo, tu tập 
đạo đức và Thiền định để xây dựng đời sống an lạc và hạnh 
phúc cho bản thân là điều tốt hơn nữa. Người con như vậy 
thật xứng đáng cho gia đình và làm sáng danh cha mẹ. 


Sống với chính pháp, người con phải biết thực tập hạnh 
lợi tha, biết tôn trọng sự sông của loài người và muôn vật, 
biết tôn trọng tài sản của người khác, biết tôn trọng hạnh 
phúc lứa đôi của người khác, biết sống với lời lẽ từ ái, chân 
thật và có ích, biết giữ gìn sức khỏe không tham đắm rượu 
chè, cờ bạc, nghiệmn hút, biết dứt trừ các tính nóng nảy, tham 


TÌM HIỂU GƯƠNG HIẾU TRONG KINH PHÁP HOA 





lam và ngu muội. Bên cạnh đó người con hiểu thảo còn phát 
triển và trang trải tình thương đến với kẻ khác bằng cả tỉnh 
thần lẫn vật chất, với một thái độ rộng lượng, hoan hỷ và tự 
nguyện. Ngoài ra, người con hiếu còn biết gần gủi, học hỏi 
cái hay của những người có đạo đức, biết thân cận bạn xấu đề 
giúp đỡ và cải hoán. Thực hành đời sống bình dị, chất trực, 
tạo ra của cải bằng đôi tay và khói óc khôn ngoan, lương 
thiện và có đạo đức. 


Nói chung, người con hiếu thảo nên noi gương hai Thái 
tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn sống đời sống thanh tịnh, thực 
hành các pháp toàn thiện (ba-la-mật), phát triển các tâm cao 
thượng, an trụ thiền định, để một mặt hoàn thiện nhân cách 
đạo đức bản thân, mặt khác hỗ trợ cho Vua cha an trú vào 
chính pháp. 


Người con hiếu phải biết hướng cha mẹ về chính pháp 
của Phật 


Nếu như thái độ hiểu kính là hiểu hạnh về mặt tỉnh thần, 
hiếu dưỡng là hiểu hạnh về mặt vật chất và cả hai thuộc về 
báo hiểu thế gian thì việc hướng dẫn cha mẹ trở về sống với 
chính pháp của đức Phật được xem là hiếu hạnh cao hơn và 
hoàn thiện hơn, thuộc phạm vi xuất thế g1an. 


Thông thường, cha mẹ có cái nhìn đúng đắn hơn con cái. 
Do đó, lời dạy của cha mẹ nên được con cái noi theo. Chính 
vì thế mà người ta thường nói: “Con không nghe cha mẹ trăm 
đường con hư”. Đây là lối giáo dục đặt cha mẹ vào vị thế 
không thê sai lầm. Thực tế thì vấn đề có khác. Có nhiều bậc 
cha mẹ không có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống. Cũng có 
nhiều bậc cha mẹ có đời sống buông thả, đánh mắt tư cách 
và đạo đức. Do đó, không nhất thiết làm con phải tuân phục 
cha mẹ, nếu lời cha mẹ dạy không phù hợp đạo đức và luật 


s 


ECỨỒỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 





pháp xã hội, nhất là chính pháp của đức Phật. Đó là lý do tại 
sao đức Phật dạy những người con hiệu thảo phải ý thức và 
có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ trở về với chính pháp. 


Trong những trường hợp nếu cha mẹ có nếp sống đạo 
đức thấp kém, niềm tin đối với chính pháp ít ỏi, tắm lòng vị 
tha quá nhỏ bé,... thì người con có hiếu phải tìm mọi cách 
để thuyết phục và hướng cha mẹ trở về đời sống cao thượng. 
Nếu cha mẹ chưa có niềm tin đối với Tam bảo thì khuyến 
khích cha mẹ tin Phật, Pháp, Tăng. Nếu cha mẹ thiếu giới 
hạnh thì khuyên cha mẹ sống đời đạo đức. Nếu cha mẹ có 
nhiều tính cách xấu như tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ thì giúp 
cho cha mẹ trở nên rộng lượng, vị tha và vô ngã. Nói chung, 
bổn phận làm con không chỉ tuân thủ một chiều ở những lời 
dạy của cha mẹ mà còn phải tác hưởng tốt và hoàn thiện cha 
mẹ, nếu cha mẹ không bằng mình về phương diện nhận thức, 
đạo đức và trí tuệ. 


Nói chung, người con hiếu nên học theo hai Thái tử đã 
khéo léo vận dụng Thần thông để thuyết phục cha mình, từ 
chỗ tin theo ngoại đạo, trở về sống trong chính pháp của đức 
Phật. Sự kiện hai Thái tử phải vận dụng Thân thông đề cảm 
hóa cha mẹ cho thấy rằng việc hóa độ cha mẹ trở về con 
đường chính pháp không phải là chuyện dễ, mà đòi hỏi nhiều 
cam nhãn, khôn ngoan và khéo léo; bằng không thiện chí đó 
có thể trở nên phản tác dụng. 


Người con hiệu còn là thiện tri thức của cha mẹ 


Hiểu thảo theo đạo Phật nói chung, theo Kinh Pháp Hoa 
nói riêng, không chỉ cung cấp cho cha mẹ món ngon vật lạ, 
mà còn phải biết đâng cho cha mẹ các thức ăn chính pháp và 
kính tặng cha mẹ các tải sản Thánh. Dâng cho cha mẹ các 
thức ăn chính pháp và tài sản Thánh là cách báo hiểu cha mẹ 


TÌM HIỂU GƯƠNG HIẾU TRONG KINH PHÁP HOA 





mang ý nghĩa cao thượng nhất và đạo đức nhất. Trong trường 
hợp này, người con hiếu thảo đã trở thành một người bạn 
tốt, một thiện tri thức của cha mẹ trên đường tu tập chân lý 
của đức Phật. Con sống trong chính pháp, cha mẹ cũng sống 
trong chính pháp. Con cái và cha mẹ sẽ cùng trưởng thành 
trong chính pháp. Tất cả các thành viên trong gia đình như 
vậy đã trở thành một tổ hợp của chính pháp. Tổ hợp như vậy 
còn là một giao thoa, cộng hưởng của an lạc và giải thoát. 
Cha mẹ lúc bấy giờ đã trở thành Phật trong gia đình và gia 
đình bấy giờ đã trở thành một Tịnh độ thực tiễn. Người con 
hiếu là người con mang hạt nhân chính pháp cho gia đình, 
biến gia đình trở nên Thánh thiện, cha mẹ và con cái đều 
mang “gen” của tuệ giác và trí dũng. Đó chính là mẫu người 
con lý tưởng mà Kinh Pháp Hoa đã giới thiệu cho chúng ta, 
như Vua Diệu Trang Nghiêm đã tán thán hai người con ruột 
của mình: “Bạch Thể Tôn, hai người con của con đã vì con làm 
Phật sự, dùng Thân thông biến hóa, xoay tâm tà của con, làm 
cho con được an trụ trong Phát pháp, được Niết bàn giải thoát. 
Hai Thái tử này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi 
thiện duyên cho con nên sanh vào hoàng gia làm Thái tử vậy”. 


Nói tóm lại hiểu hạnh trong Kinh Pháp Hoa nhằm xác 
định việc báo hiếu về tinh thần và đạo đức cho cha mẹ là cần 
thiết và quan trọng hơn hết trong các cách báo hiểu trong 
đạo Phật. Để làm việc đó, người con hiểu trước nhất phải 
làm tròn bổn phận làm con, sống đời đạo đức và trí tuệ. Kế 
đến người con hiếu còn phải vận dụng nhiều phương cách 
để hướng dẫn cha mẹ trên con đường tu tập chính pháp của 
đức Phật. Đề làm việc đó, người con có thê đóng vai trò của 
một vị thiện tri thức gương mẫu và tiên phong trước cha mẹ 
mình. Sự hiệu quả trong tu tập chính pháp của bản thân sẽ trở 
thành chất xúc tác tốt cho việc chuyền hóa cha mẹ, giúp cha 





54) CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


mẹ vững tin noi theo con đường chân lý của đức Phật. Người 
con bấy giờ không chỉ là người bạn đạo mà còn là người 
hướng đạo cho cha mẹ, để cùng cha mẹ sống an lạc và giải 
thoát trong chính pháp của đức Phật. Hiếu thảo như vậy đã 
trở thành hành trang cho những người con hôm nay và mai 
sau, đề xây dựng Tịnh độ tại nhân gian, trong đó các bậc cha 
mẹ là các đức Phật trong nhà. 


LOẶO 











ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆN SINH 





hông thường khi đề cập đến đạo Hiếu người ta chỉ 

nói đến việc hiếu thảo của người con, mà không 

đề cập nhiều đến vai trò đạo đức và giáo dục của 
các bậc cha mẹ. Đó là một sự thiếu sót rất lớn. Thật ra theo 
tỉnh thần của lời Phật dạy trong kinh tạng Pali và Đại thừa, 
đạo Hiếu của người Phật tử được thê hiện đầy đủ về hai mối 
quan hệ giữa cha mẹ với con cái, và ø1ữa con cái với cha mẹ. 
Ở đây chúng tôi sẽ đề cập sơ lược về 2 mối quan hệ đạo Hiếu 
đó - đạo làm cha mẹ và đạo làm con. 


Trong các mỗi quan hệ con người, có thể nói mối quan hệ 
cha mẹ và con cái là thiêng liêng nhất. Sự thiêng liêng không 
chỉ đơn thuần nằm ở mối quan hệ di truyền và huyết thống, 
mà đó còn là tất cả tình người, tính giáo dục, đạo đức của 
hai thế hệ trước và sau, thế hệ sinh và thế hệ được sinh ra. 
Một người con phá vỡ mối quan hệ thiêng liêng này đối với cha 
mẹ, nghĩa là bất hiếu, báo hại cha mẹ, làm mất thanh danh và 
truyền thống tốt đẹp của gia tộc, làm các việc phạm pháp.... 
thì người con đó không còn là một người con đúng nghĩa, mà 
chỉ là một người tội lỗi và đáng trách. Trái lại, cha mẹ không 
làm tròn bồn phận của mình, chăng hạn như giáo dục con cái 
trưởng thành về thê chất, thê trí, tự lập trong đời sống chân 
chính (chính mạng) thì cha mẹ đó cũng không xứng đáng là 
các bậc cha mẹ. Cả hai hạng cha mẹ và con cái như vậy 
đều được xem là không tương thích trong tỉnh thần giáo 
pháp của đức Phật. 


Trên tỉnh thần xây dựng và phát huy một xã hội an bình 
và hạnh phúc trong chiều hướng thượng, các lời dạy của đức 
Phật trong ba kho tàng kinh điển Nam tông và Bắc tông, đã 
trực tiếp và gián tiếp ca ngợi về mối quan hệ thiêng liêng 
giữa cha mẹ và con cái. Ở đây chúng tôi xin giới hạn tỉnh 
thần đạo Hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện Sinh (hay Giáo 







SP» 


EỒỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Thọ Thi-ca-la-việt, Singalovada Suffanía) thuộc Trường Bộ 
Kinh của kinh tạng Pali. Đây là một bài kinh được xem là tiêu 
biêu cho đạo Hiệu trong truyên thông Phật giáo Nam tông. 


Điều cần nói ở đây là trong lời Phật dạy về đạo Hiếu, 
các giá trị giáo dục và đạo đức được thể hiện theo mối 
quan hệ song phương, đa chiều. Đạo Hiểu do đó không chỉ 
dành cho những người con đối với cha mẹ mà quan trọng 
không kém đó là quan hệ của cha mẹ đối với con cái. Nói 
khác hơn đó là mối quan hệ của đạo làm cha mẹ và đạo 
làm con cái. 


ĐẠO LÀM CHA MẸ HAY MỐI QUAN HỆ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI 
CON CÁI 

Nói đến mối quan hệ cha mẹ đối với con cái là nói đến 
tinh thần trách nhiệm và bổn phận của các bậc cha mẹ đối 
với một phần máu thịt mà mình đã sinh ra. Theo lời Phật dạy, 
cha mẹ sinh con cái không phải để thỏa mãn dục tính mà 
là thể hiện tình thương yêu đối với một phần máu mủ và 
Sự sống của chính mình. Ở đây, chúng ta thấy đạo Phật đã 
nhân mạnh đến đạo đức trong mối quan hệ giới tính của 
các bậc cha mẹ. Chính do tính chất đạo đức này mà các 
bậc cha mẹ cảm thấy cần phải có trách nhiệm đạo đức về 
việc nuôi nắng cho con cái trưởng thành và có lợi ích cho 
xã hội. Mối quan hệ của cha mẹ như vậy được xem là nền 
tảng ban đầu, là cơ sở phát sinh các mối quan hệ đạo đức 
xã hội về sau. 

Kinh Thiện Sinh đã đề cập đên mỗi quan hệ đạo đức như 
vậy của các bậc cha mẹ đối với con cái qua năm tiêu chí căn 
bản sau đây: Các bậc cha mẹ phải có lòng thương tưởng đến 
con cái theo năm cách: (1) ngăn chặn con cái làm việc ác (2) 
khuyên dạy con cái làm việc thiện, (3) tạo dựng nghề nghiệp 


ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆN SINH 





cho con cái, (4) tạo dựng gia thất cho con cái, và (5) truyền 
trao gia tài cho con cái đúng thời.U) 


1. Ngăn chặn con cái làm việc ác 


Mối quan hệ giới tính của các bậc cha mẹ trong đạo Phật 
được đặt trên cơ sở đạo đức, do đó, sự sinh sản con cái không 
nhằm nhu cầu thỏa mãn các khoái lạc giác quan thuần túy. 
Chính vì thế các bậc cha mẹ xem việc nuôi nắng con cái 
không chỉ là trách nhiệm mà còn là luân lý đạo đức không 
thể thiếu được. 


Trong trách nhiệm thiêng liêng thứ nhất này, các bậc cha 
mẹ ngoài việc nuôi nắng con cái về thể chất, còn phải “nuôï” 
con cái bằng đạo đức và trí tuệ chân chính. Đó là sự giáo dục 
con cái không được làm các điều ác. Điều ác ở đây chỉ chung 
cho các hành vị, lời nói và cả tâm tư ý nghĩ có hại cho bản 
thân chúng, cho cha mẹ chúng và cho các mối quan hệ con 
người và xã hội khác. Nói cách khác, theo đức Phật, giáo dục 
con trước nhất và hơn hết là giáo dục chúng không làm các 
điều ác. Bởi lẽ một người dù cho có khỏe mạnh và giàu sang 
đến đâu nhưng nếu hành vi và cuộc sống của họ không đem 
lại lợi ích cho người khác mà còn đem lại đau khổ thì chắc 
chắn rằng đời sống đó là vô nghĩa cho bản thân ngay hiện tại 
và nguồn tội lỗi và đau khổ cho cả đời này và đời sau. Dạy 
con thành người do đó là dạy con xa lánh các điều tội ác. Đó 
là không giết người, trộm cướp, lừa gạt, không quan hệ giới 
tính phi pháp và không nghiện ngập say sưa đề thần mê trí 
mờ. Ngoài ra, không làm các điều ác còn là sự tuân thủ luật 
pháp xã hội, tôn trọng thuần phong mỹ tục của quốc gia, duy 
trì truyền thống tốt đẹp của gia đình. Sự giáo dục con cái như 


1. Trường Bộ Kinh II. 542, Bản dịch của HT. Minh Châu, Viện nghiên 
cứu Phật học Việt Nam, 1991. 








sBo. 
` 


SIỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


- 


vậy rõ ràng là sự giáo dục của người có trí: không nuông 
chiều con cái quá mức, không để chúng có cơ hội đi vào con 
đường tội lỗi. Các bậc cha mẹ nuôi con mà không biết dạy 
con tránh xa tội ác như vậy sẽ trở thành chướng ngại cho đời 
sống gia đình và xã hội và do đó cần phải loại khỏi mối quan 
hệ của cha mẹ đối với con cái. 


2. Khuyên dạy con làm việc thiện 


Không có gì tích cực cho bằng con đường giáo dục của 
các bậc cha mẹ theo đạo Phật bao gồm dạy con cái làm điều 
thiện, đạo đức. Nói cách khác, giáo dục con cái từ bỏ điều 
ác là cơ sở nền tảng đề từ đó giáo dục chúng làm điều lợi ích 
cho xã hội. Nội dung trách nhiệm thứ hai của các bậc cha mẹ 
trong lời dạy này là khuyến khích con cái vào các hoạt động 
lợi ích cho cộng đồng, cho nhân quần xã hội. Đây là cách 
giáo dục vô cùng tích cực cho một xã hội an bình và thịnh trị. 


Từ một góc độ khác, việc dạy con từ bỏ các thói hư tật 
xấu, các hành vi bất chính và bất thiện mặc dù là tốt nhưng 
chỉ mới tốt có một nửa: đó là tốt cho bản thân chúng và gia 
đình. Đây là giáo dục đạo đức cho bản thân con cái, cơ sở 
nền tảng cho sự trưởng thành đạo đức của chúng về sau. Giáo 
dục con quan trọng hơn cả là giáo dục tính chất vi tha, vô ngã 
trong từng hành vi lời nói, cử chỉ và việc làm. Đây là lối giáo 
dục dân thân để phục vụ cho tha nhân. Cách giáo dục như 
vậy rõ ràng không thê tìm thấy trong bất cứ tôn giáo nào, từ 
hữu thần cho đến vô thần. 


Giáo dục đạo đức cho con cái bao giờ cũng bao gồm 2 
bước, đó là giáo dục đình chỉ ác và giáo dục phát huy thiện. 
Đình chỉ ác thôi chưa đủ mà còn phải phát triển thiện. Có như 
vậy thì xã hội không những vắng mặt các tệ nạn và khủng 
hoảng đạo đức, mà còn trổ hoa trái của hạnh phúc và an lạc 


ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆN SINH 





từ những hành vi đạo đức tích cực của thế hệ những người 
con, thế hệ nên tảng và tinh hoa của mọi tầng lớp xã hội. Đó 
là giáo dục con cái theo tinh thần của bậc giác ngộ, để tạo 
dựng một gia đình và xã hội vắng ác đây thiện, vắng cái xấu 
xa tội lỗi, tràn đầy cái thiện mỹ. 

3. Tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái 


Giáo dục theo tỉnh thần đạo Phật luôn bắt đầu và đặt nền 
móng trên giáo dục đạo đức. Các bậc cha mẹ nào không đặt 
tầm quan trọng của giáo dục đạo đức ắt sẽ gặp phải cảnh 
người con bất hiếu, ngỗ nghịch và tạo ra cảnh mất đầm ấm 
hạnh phúc trong gia đình ở hiện tại và về sau, cho dòng tộc 
và tha nhân. Nói như thế không có nghĩa đạo Phật bỏ rơi sự 
giáo dục con cái trưởng thành về thê chất. 


Tạo dựng nghề nghiệp cho con cái không những bao gồm 
sự nuôi nắng theo tinh thần khoa học mà còn chăm lo đến 
nghề nghiệp tương lai của chúng. Điều này có nghĩa là giao 
cho con cái cả gia tài sự nghiệp sẵn có của mình không bằng 
truyền thụ cho chúng kiến thức để có được nguồn tài sản đó. 
Ở đây, giáo dục Phật giáo nhắn mạnh đến giáo dục nhân đề 
sinh ra quả. Vun bồi nhân là cách tốt nhất đề gặt hái quả tốt. 
Do đó giáo dục trong đạo Phật luôn là giáo dục con đường 
chứ không ban cho con đường. Đây là lỗi giáo dục vô cùng 
sáng suốt vì đã loại bỏ yếu tô tha lực trong các hoạt động và 
phát triển nhân cách đạo đức bản thân. 


Kế đến lời dạy này còn nhắm đến tính giáo dục tinh thần 
tự lực cho con cái, theo quy luật của cuộc sống và theo đạo 
đức của cuộc đời. Chỉ có tinh thần tự lực, dưới sự hướng đạo 
của cha mẹ, con cái mới thật trưởng thành trong xã hội như 
một trường đời đầy cạm bẫy và chông gai. 


Một ý nghĩa khác có thê rút ra từ lời dạy trên là để khắc 





so 


2À CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


chế hạn lêu lỗng và buông thả của đời sống thanh thiếu niên 
trong xã hội nhiều cám dỗ, các bậc cha mẹ phải dạy chúng ý 
thức về một nghề nghiệp ổn định cho bản thân. Sự sống nhờ 
vả, dù đó là nhờ vào cha mẹ, cũng chỉ là tạm thời và có ý 
nghĩa rất ít; trong khi sự tự lập bằng mồ hôi, sức lực, trí khôn 
trong chiều hướng đạo đức của bản thân mới là con đường tự 
tồn tại lâu dài và bền bỉ. Chính sự giáo dục này giúp cho con 
cái thoát khỏi các cạm bẫy ăn chơi xa đọa của xã hội, góp 
phần ổn định đời sống tập thể và cộng đồng, nhát là hạn chế 
nạn thất nghiệp và những nghề nghiệp phi pháp. 


4. Xây dựng gia thất xứng đáng cho con cái 


Trách nhiệm của các bậc cha mẹ không chỉ dừng lại ở 
giáo dục đạo đức tránh ác làm lành, ồn định nghề nghiệp 
mà còn chăm lo đến đời sống lứa đôi cho con cái. Cần nhấn 
mạnh ở đây rằng xây dựng gia thất cho con cái không có 
nghĩa là ép buộc con cái phải làm chồng vợ một người nào 
đó mà mình thích, thay vì người mà chúng yêu thương. Đạo 
Phật không khuyến khích một tập tục “cha mẹ đặt đâu con 
ngồi đấy” như trong truyền thống Ấn giáo cổ và hiện đại, 
cũng như truyền thống “phụ vi tử cương” của Nho giáo. Đạo 
Phật đề cao tỉnh thần bình đăng trong nhận thức của cha mẹ 
và con cái. Khi chưa đến tuổi thành niên, con cái tùy thuộc 
vào sự quyết định đúng đắn của cha mẹ. Khi con cái đã đến 
tuổi trưởng thành, việc quyết định đời sống hôn nhân của 
chúng phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng. “Ép dầu ép 
mỡ ai nỡ ép duyên” là một phương châm rất phù hợp với tinh 
thần của lời dạy này. Ngoài ra, một ý nghĩa giáo dục khác là 
nếu cha mẹ có thể dạy và tạo dựng nghề nghiệp chân chính 
và ôn định cho con cái thì các bậc cha mẹ cũng có thê cố vẫn 
tình yêu và hôn nhân cho chúng. Lời dạy ở đây mang tính 
giáo dục rất cao. Cha mẹ không chỉ là người sinh ra con cái 






ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆNSINH (Ổ 


mà còn là người thầy, người cố vấn, người hướng đạo đời 
sông yêu đương và hôn nhân cho con cái. Ở đây, ngoài yêu tố 
truyền trao kinh nghiệm yêu đương và hôn nhân cho con cái, 
các bậc cha mẹ còn phải đóng vai trò quan trọng trong việc 
hướng dẫn chúng chọn lựa người bạn đời thích hợp. Không 
có gì thiêng liêng và cao quý cho bằng khi cha mẹ còn đóng 
vai trò của người thầy và người cô vấn hôn nhân. 

Nói rõ hơn, ở đây, cha mẹ chỉ làm chức năng tư vấn cho 
con cái biết rõ tiêu chuẩn của một người vợ hay người chồng 
lý tưởng cũng như thế nào là trách nhiệm và bổn phận của 
đôi vợ chồng mới hòa minh loan phụng.... Hoàn toàn không 
có chuyện ép buộc và sắp đặt của cha mẹ. Đây là tinh thần 
giáo dục rất phù hợp đời sống hôn nhân hiện đại. 

Một điểm cần lưu ý ở đây là khái niệm “xứng đáng” trong 
cụm từ “xây dựng gia thất xứng đáng cho con cái.” Xứng 
đáng ở đây không có nghĩa là “môn đăng hộ đối” như phong 
tục Nho giáo. Xứng đáng ở đây mang tính đạo đức và xã hội. 
Ở góc độ đạo đức, người con khôn ngoan nên biết chọn cho 
mình người bạn đời có đủ phẩm chất đạo đức ít nhất như 
mình. Đây là sự tương thích về nhân phẩm giữa hai người. 
Kế đến, về phương diện xã hội, sự xứng đáng còn mang ý 
nghĩa chọn người bạn đời có cùng tính tình, chí hướng và 
hạnh nguyện. Không có gì đau khổ Thả bằng khi vợ chồng 
lâm vào cảnh “đồng sảng đị mộng”.. „ Đề tránh các tình 
trạng đau lòng có thê dẫn đến sự đồ vỡ mối quan hệ tình yêu 
và hôn nhân như vậy, con cái rất cần đến sự cố vấn của cha 
mẹ, những người ít nhất đã một lần trải qua. 


Trên tinh thần giáo dục trên, việc dựng vợ gả chồng xứng 
đáng cho con cái không chỉ tránh được các đỗ vỡ do mối 
quan hệ đơn thuần “môn đăng hộ đối” về vật chất nhưng 
lại không thích hợp về tính tình, đạo đức, trí tuệ và hạnh 







so 
` 


Ø?Ề cHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


nguyện, mà còn hướng đến một căn bản tương thích của đời 
sống lứa đôi. Nói cách khác, hạnh phúc hôn nhân không chỉ 
có được từ sự giàu sang mà phải đặt nền tảng trên sự tương 
thích về phẩm chất đạo đức, lý tưởng và hạnh nguyện. Trong 
bất kỳ cuộc hôn nhân nào nếu có sự tương thích về đời sống đạo 
đức và lý tưởng thì tất nhiên sẽ kéo theo sự hạnh phúc lứa đôi. 


Ngoài ra, lối giáo đục cô vấn con cái trong hôn nhân theo 
tinh thân lời Phật dạy có những giá trị đạo đức sau đây: 


* Ngăn chặn hoặc hạn chế một cách tối đa tình trạng tự tử 
của những đôi uyên ương do cha mẹ không đông ý gả họ cho 
người họ yêu say đăm. 


* Hạn chế tình trạng ly thân, ly dị, đỗ vỡ hôn nhân vợ 
chông không tương đông về đạo đức, trí tuệ và lý tưởng. 

* Hướng đến một xã hội mà các phần tử của nó có tinh 
thân tự chủ, độc lập trong nhận thức và hành động nhật là 
trong việc chọn người bạn đời thích hợp. 


5. Truyền trao gia tài cho con cái đúng thời 


Trách nhiệm thứ năm này mang ý nghĩa pháp lý và đạo 
đức rất cao. Về phương diện pháp lý, việc truyền trao này 
bao gồm di chúc và tài sản thừa tự cho con cái. Có nhiều bậc 
cha mẹ đã không nghĩ tới chuyện này khi còn khỏe mạnh. Do 
đó, một khi nhấm mắt xuôi tay, con cái bất hiểu đã gây cảnh 
đau buồn về quyền thừa tự, tranh dành tài sản của cha mẹ để 
lại. Chính vì thế, đề tránh các tình trạng trên, đức Phật đã dạy 
các bậc cha mẹ phải di chúc và trao truyền gia tài khi mình 
còn sáng suốt và khỏe mạnh. Chỉ có trong tình trạng khỏe 
mạnh và sáng suốt, người ta mới có thể chọn người xứng 
đáng và thích hợp đề ủy thác. 


và phương diện đạo đức, sự truyền trao gia tài không chỉ 


ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆN SINH 





có nghĩa đơn thuần là phân chia tài sản cho con cái mà còn 
có ý nghĩa truyền trao di sản văn hóa của dân tộc, của truyền 
thống gia đình, hướng đến an lạc và giải thoát tinh thần đạo 
Phật. Một gia tài như vậy, vàng bạc không thể mua được, 
đô-la không thể đổi được. Do đó cần phải cân trọng chọn 
lựa người xứng đáng mà truyền trao. Đức Ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn đã không truyền trao y bát cho ngài Thần Tú mà trái 
lại truyền cho ngài Huệ Năng. Đức Phật Thích-ca đã không 
trao chính pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm cho ngài A-nan 
bác học đa văn mà giao cho tổ Ca-diếp đạo cao đức trọng. 
Sự chọn lựa ở đây bao hàm nội dung đạo đức rất lớn. Chọn 
lựa sai lầm thì kết quả đau thương sẽ không thê tưởng tượng. 
Chính vì thế sự chọn lựa đối tượng trao gia tài cần phải cân 
trọng, hợp thời, hợp cơ. Chỉ khi nào đối tượng xứng đáng về 
đạo đức và trí tuệ được chọn lựa và giao phó, sự truyền trao 
đó mới không trở nên vô nghĩa và nguy hiểm cho nhiều thế 
hệ về nhiều phương diện của cuộc sông. 


Ở mức độ đơn thuần hơn, sự truyền trao gia tài hợp thời 
còn có ý nghĩa giúp cho xã hội tránh được sự truyền thừa 
không xứng đáng, những tình trạng cha truyền con nối, 
những truyền thống thế tập “con vua thì được làm vua, con 
sãi ở chùa lại quét lá đa”. Nói chung, nêu tỉnh thần này được 
áp dụng ở xã hội thì lo gì xã hội không có đủ người tài đức, 
đất nước không có được minh quân. Mọi sự phân biệt mang 
tính cách bè phái, cục bộ cho “con ông cháu cha” sẽ không 
còn cơ hội để tồn tại trong một xã hội mà tinh thần giáo dục 
của đức Phật được truyền thừa và phát huy triệt đề. 

Nói tóm lại, mối quan hệ giữa cha mẹ đối với con cái là 
mối quan hệ mang tính đạo đức và giáo dục rất cao. Các bậc 
cha mẹ không chỉ chăm lo về đời sống vật chất cho con cái 
mà còn và quan trọng hơn hết chăm lo và phát triển đời sống 







so. 
` 


` LIÀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


đạo đức và trí tuệ của chúng. Về đời sống đạo đức, cha mẹ 
phải huấn luyện và dạy dỗ con cái các phẩm chất đạo đức, 
tránh ác làm lành, từ bỏ con đường xấu xa phát huy đời sống 
chính mạng và chính nghiệp. Kế đến cha mẹ còn dạy cho 
con cái ý thức trách nhiệm cao độ của người con, tỉnh thần 
tự lập qua việc ồn định nghề nghiệp trong xã hội. Ngoài ra, 
cha mẹ còn phải cố vấn cho con cái trong việc lựa chọn một 
người bạn đời lý tưởng, để đời sống gia thất về sau được bền 
bỉ và hạnh phúc. Chỉ có những người con như vậy mới xứng 
đáng tiếp hưởng gia tài được đúc kết bằng mồ hôi và xương 
máu của cha mẹ, của những thế hệ cha anh đi trước. Thiết 
nghĩ tinh thần giáo dục cao thượng này nên được các hội bô 
lão, các hội phụ huynh học sinh nghiên cứu và áp dụng triệt 
đề, để tình thương, sự phát triển và hạnh phúc nở hoa trên sự 
sống của con người hôm nay và mai sau. 


ĐẠO LÀM CON HAY MỐI QUAN HỆ CỦA CON CÁI ĐỐI VỚI 
CHA MẸ 


Theo tỉnh thần duyên khởi của đạo Phật, bất cứ mối quan 
hệ nào cũng phải có sự đối lưu của ít nhất hai thành phần. Ở 
đây sự đối lưu là giữa cha mẹ và con cái và ngược lại. Tỉnh 
thần giáo dục của đức Phật không đơn thuần và một chiều, 
mà đó là sự đối lưu của ít nhất 2 trị số con người trong quan 
mối quan hệ vừa đạo đức và giáo dục. Nói cách khác, nếu các 
bậc cha mẹ sinh con cái không vì sự thỏa mãn các khoái lạc 
giác quan, mà thê hiện tinh thần trách nhiệm và giáo dục cao 
độ cho con cái trưởng thành về thể chất, thê trí và sống vững 
vàng trong xã hội thì đổi lại người con cũng phải có trách 
nhiệm đạo đức đối với hai đắng sinh thành ra mình, nuôi 
nắng mình trưởng thành và trở nên hữu dụng cho bản thân và 
xã hội. Sự hiếu thảo của người con như vậy được trình bày 
qua Š trách nhiệm đạo đức sau đây: 






ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆNSINH (Ø 


Có năm trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ, 
đó là, (1) tôi sẽ nuôi đưỡng cha mẹ, (2) tôi sẽ làm tròn bổn 
phận đối với cha mẹ, (3) tôi sẽ giữ gìn danh dự gia đình và 
truyền thống, (4) tôi sẽ bảo vệ tài sản thừa tự, và (5) tôi sẽ lo 
chu toàn tang lễ của cha mẹ đúng pháp. 


1. Tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ 


Trách nhiệm đạo đức trước tiên của một người con đối 
với 2 đáng sinh thành ra mình theo đức Phật là nuôi dưỡng 
cha mẹ. Hay nói cách khác người con phải lấy sự báo đền cha 
mẹ bằng cách chăm sóc cha mẹ về đời sống vật chất, cũng 
như chính cha mẹ đã lo cho chúng ta trưởng thành, trong suốt 
18 năm vị thành niên. Cần lưu ý ở đây rằng mệnh đề “tôi sẽ” 
biểu thị một ý thức trách nhiệm cao độ, chứ không đơn thuần 
là một lời hứa suông. 

Như chúng ta đã biết đức Phật định nghĩa nghiệp là những 
hành vi có ý thức và ý thức là chất xúc tác và dẫn đạo các 
hành vi của lời nói và việc làm. Do đó, chỉ có với một ý thức 
sâu sắc về bồn phận làm con “tôi sẽ nuôi dưỡng cha mẹ” mới 
có thể giúp người con duy trì tốt truyền thống hiểu thảo đối 
với cha mẹ được. 


Sự chăm lo đến đời sống vật chất của cha mẹ ở đây cho 
thấy đạo Phật rất thực tiễn. Người con hiếu thảo không chỉ 
biết vâng lời cha mẹ, làm việc tốt cho gia đình và xã hội mà 
trước tiên và hơn hết lo phần đời sống vật chất cho cha mẹ 
mình. Chăm lo đời sống vật chất ở đây bao gồm việc dâng 
tặng cho cha mẹ tiền chỉ tiêu, quà quý, thuốc thang, sự thăm 
viêng khi cha mẹ đau ốm hay không còn sức lao động. 


Lời dạy này ngoài việc khích lệ con cái hiệu kính đôi với 


2. Trường Bộ Kinh II. 542, như trên. 






sp 
` 


(23 cHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


cha mẹ còn nhắm vào việc xóa bỏ các quan niệm sai lầm cho 
rằng cha mẹ sinh con là để thoả mãn dục vọng cho nên con 
cái không cần phải có trách nhiệm lo lắng trở lại. Nếu lời 
dạy cao qúy này được áp dụng rộng rãi thì chắc chắn rằng 
xã hội sẽ không còn tình trạng các cha mẹ già phải túi phận 
vào sống trong các nhà dưỡng lão, chỉ vì con cái bất hiếu. 
Kế đến, lời dạy còn có ý nghĩa cao quý khác, đó là, sẽ không 
còn cảnh những đứa con ngô nghịch “báo oán” cha mẹ dưới 
nhiều hình thức và về nhiều phương diện. 


2. Làm tròn bỗn phận đối với cha mẹ 


Ý thức trách nhiệm làm tròn bốn phận của một người 
con là điều quan trọng thứ hai trong đạo Hiếu thảo của người 
Phật tử. Lời dạy này rất bao quát và có ý nghĩa đạo đức rất 
lớn. Khái niệm bổn phận ở đây cần phải được hiểu là sự thực 
thi những trách nhiệm của người con đối với cha mẹ tùy theo 
hoàn cảnh và điều kiện cho phép. Nghĩa là công việc hiếu 
thảo không bao giờ là một sự bắt buộc mà trái là một ý thức 
cao độ, ý thức làm người có đạo lý. 


Có nhiều trường hợp người con vì thương cha kính mẹ 
mà làm nhiều điều tội ác để chu cấp tài sản cho cha mẹ. Đạo 
Phật chống lại sự hiếu thảo phi pháp như vậy. Nói cách khác 
làm trọn bổn phận tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cho phép 
là một trong những cách thể hiện chữ hiếu hợp lý nhất. Ví 
dụ khi còn ngồi dưới mái trường, việc làm trọn bốn phận của 
người con đối với cha mẹ là vâng lời thầy cô, học hành chăm 
chỉ, thu hoạch kiến thức để làm nền tảng tri thức và đạo đức 
cho bản thân, hiện tại và về sau. Khi đã xây dựng gia thất 
riêng, VIỆC làm tròn bổn phận của người con là sông đúng, 
sống theo và sống hợp với các nguyên tắc đạo đức của đạo 
Phật, không làm các điều ác, phát huy các điều thiện, chăm 
lo cho vợ chồng con chu đáo, thăm viêng cha mẹ khi có 






ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆNSINH (Ổ 


thời gian, phụng dưỡng đời sống vật chất cho cha mẹ,... Nói 
chung trong mọi hoàn cảnh và trường hợp, người con làm 
tròn bổn phận phải là người có ý thức trách nhiệm và thực 
hiện trách nhiệm đó đúng chính pháp và phù hợp với đạo lý 
mặc ước và luật pháp của xã hội hiện hành. 

Ở một góc độ khác việc làm tròn bốn phận còn có ý nghĩa 
đạo đức rất lớn, nhất là trong trường hợp cha mẹ sống thiếu 
chính kiến đối với Phật, Pháp, Tăng hoặc tạo tác nhiều điều 
tội lỗi. Người con có hiếu là người con phải biết tìm mọi cách 
khuyên gián cha mẹ, giúp cho cha mẹ trở về với con đường 
hiền lương và thánh thiện. Ở đây, chúng ta thấy tính tương 
tác trong giáo dục của Phật giáo. Người con hiểu thảo không 
chỉ đơn thuần vâng lời cha mẹ, nhất là những lời không có lợi 
cho sự tiến bộ đạo đức và tâm linh. Ngược lại người con phải 
có các hành vi cụ thể đê khuyến tấn cha mẹ mình. Người làm 
được như vậy theo đức Phật có giá trị hiểu thảo hơn nhiều 
lần so với báo hiễu đơn thuần về của cải vật chất: “Những ai 
đên ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dâng cúng với của cải 
vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. 
Nhưng này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin 
Tam bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam bảo, đối với 
cha mẹ sống tà giới, thì khuyến khích vào chính giới, đối với 
cha mẹ sinh khởi tham, thì khuyến khích bố thí, đối với cha 
mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chính kiến, cho đến như vậy, 
này các Tỳ-kheo, là làm đủ và đáp ơn đủ cho mẹ và cha.”®) 

Nói cách khác báo hiếu trong đạo Phật không chỉ đơn 
thuần về đời sống vật chất mà quan trọng hơn là đời sống 
tỉnh thần và đạo đức. Đây chính là nét đặc sắc và độc đáo của 
chữ hiếu trong đạo Phật. 


3. Tăng Chỉ bộ Kinh L. 75. 






SPo. 
` 


'LIỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


3. Giữ gìn danh dự gia đình và truyền thống 


Mỗi dân tộc đều có một bản sắc văn hóa riêng. Chính 
nét riêng là giá trị tạo nên và đóng gÓp cho nên văn hóa của 
nhân loại. Cũng vậy mỗi gia đình đều có truyền thống riêng 
mà các bậc tiền bối và tổ tiên đã dày công xây dựng. Người 
con hiểu thảo theo đức Phật là người ngoài việc làm tròn bồn 
phận phụng dưỡng vật chất cho cha mẹ đúng pháp còn là 
người biết tôn trọng các giá trị văn hóa và di sản truyền thống 
tốt đẹp của gia đình, giống nòi và dân tộc. 

Cần lưu ýXở đây rằng lời dạy này không nhằm khuyên 
khích một chế độ thế tập “cha truyền con nối” một cách mù 
quáng. Nó chỉ nhằm kêu gọi ý thức trách nhiệm bảo vệ và 
phát huy các truyền thống tốt đẹp của một gia phả, một làng 
xóm, một cộng đồng, một sắc tộc, một quốc gia mà thôi. Đạo 
Phật không dạy chúng ta phục tùng các truyền thống lạc hậu, 
không phù hợp với đạo đức và sự hướng thượng trong tu tập. 
Trong tinh thần này, những quan niệm duy trì truyền thống theo 
kiểu “con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa” cần 
phải được loại bỏ ra khỏi quan điểm chữ Hiếu trong đạo Phật. 


Chúng ta vẫn còn nhớ trong bài kinh giáo dục cho dân tộc 
Kamala về mười tiêu chí của một niềm tin có chính kiến có 
điều dạy rằng: “Đừng vội tin một điễu gì chỉ vì điễu đó có hay 
thuộc truyền thống”. Lời dạy này phản ánh rằng các truyền 
thống có thê có 2 mặt, một mặt tốt và tiên bộ và một mặt xâu 
và phản tiên hóa. Đức Phật chỉ khuyên chúng ta theo mặt tốt 
và tiễn hóa của truyền thống trong khi mạnh dạn loại bỏ các 
mặt tiêu cực và bất lợi của nó. Lời đạy này càng có ý nghĩa 
to lớn hơn nếu ta đặt nó trong sự vận động bảo tồn và duy trì 
các sắc thái văn hóa của tổ chức UNESCO. Nói dễ hiểu hơn, 
đây có thê là phương châm cho một khuynh hướng giữ gìn và 
bảo vệ nền văn hóa tích cực của các bản sắc dân tộc của các 


ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆN SINH 





quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo chiều hướng có 
chọn lọc và đặt chúng trong tiêu chí của các giá trị phát triển 
đạo đức và đạo lý con người hơn là chỉ đơn thuần về phương 
diện vật chất. 

4. Bảo vệ tài sản thừa tự 

Nếu “duy trì các truyền thống tốt đẹp của gia đình, quốc 
gia” là một nguyên tắc chung và bao quát đối với những 
người con có hiếu theo tinh thần Phật dạy thì “bảo vệ tài sản 
thừa tự” là một nguyên tắc cụ thê ứng dụng trong phạm vi 
của truyền thống gia tộc. Điều này có ý nghĩa giáo dục rằng 
một mặt con cái phải biết sử dụng gia tài và đi sản của cha mẹ 
để lại đúng pháp và mặt khác phải là người kế thừa có đạo lý. 
Nghĩa là cha làm thầy thì con cái không được đốt sách. Cha 
mẹ làm việc thiện, tôn kính Tam bảo, thì con cái không nên 
làm việc ác, phỉ báng Phật, Pháp, Tăng, trái lại còn phát huy 
một cách tốt hơn và toàn diện hơn. 


Rất tiếc hiện nay trong xã hội, lời dạy này không được áp 
dụng rộng rãi nên đã có nhiều cảnh con cái trở thành những 
kẻ phá hoại tài sản của cha mẹ và tổ tiên đề lại. Nhiều người 
con chỉ biết tán tiêu gia tài của cha mẹ theo khuynh hướng 
tán gia bại sản hơn là duy trì và phát huy chúng. 


Áp dụng lời dạy này trong một chiều kích lớn hơn chúng 
ta thây rât có lợi cho xã hội và đât nước. 


5, Chu toàn tang lễ của cha mẹ đúng pháp 


Điều hiếu thảo cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng là khi cha mẹ qua đời, con cái phải tổ chức tang lễ cho 
cha mẹ một cách chu toàn và đúng pháp. Tổ chức tang lễ chu 
toàn tùy thuộc rất nhiều vào phong tục tập quán của từng 
quốc gia, xã hội và gia đình. Nói chung là phải làm đúng theo 
các quan niệm đạo Hiếu của từng dân tộc và truyền thống. 





SPo. 


'LUđỀ_ cHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Tổ chức đúng pháp là điều quan trọng hơn. Nếu tổ chức 
“chu toàn” nhằm nhấn mạnh đến hình thức và trình tự của 
tang lễ như liệm, chôn cát,... thì tổ chức “đúng pháp” nhắn 
mạnh đến nội dung và tinh thần của tang lễ. Đúng pháp ở đây 
theo tinh thần lời Phật đạy là con cái không nên khóc lóc, 
than vãn mà trái lại nên chính niệm tỉnh giác trước cơn vô 
thường sinh ly tử biệt để hỗ trợ cho cha mẹ không còn quyên 
luyến tình cảm thế gian, vãng sinh một cách nhẹ nhàng và 
dễ dàng. Sự khóc lóc và rên rĩ của con cái có thê làm động 
tâm các bậc cha mẹ vừa quá cô và do đó làm trở ngại rất 
nhiều cho tiến trình tái sinh của cha mẹ. Vì vậy, người Phật 
tử không nên quá bi lụy theo thường tình của thế gian, trái lại 
cần thỉnh mời quý Đại đức Tăng, Ni và ban hộ niệm đến tụng 
kinh để siêu độ cho người quá vãng. 


Có nhiều người con khi cha mẹ còn sống thì đối xử một 
cách bỏn xẻn, không phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng khi cha mẹ 
vừa nằm xuống thì lại cố tình tổ chức tang lễ cho rềnh rang 
đề chứng tỏ ta đây là người con có hiếu. Đạo Phật không dạy 
chúng ta như vậy. Trái lại, đạo Hiếu của đức Phật rất chu đáo 
và nhân mạnh đến ý thức trách nhiệm chân thành của người 
con hơn là các hình thức nghỉ lễ bề ngoài, đôi lúc có tính 
cách lạc dẫn. Khi cha mẹ còn sống thì cúc cung, chăm sóc, 
sớm thăm tối viếng, cung phụng miếng ăn và thuốc thang 
cho cha mẹ. Vâng lời cha mẹ khi cha mẹ có lời dạy bảo hay. 
Làm tròn bốn phận làm con trong mọi hoàn cảnh. Khuyến 
khích cha mẹ trở về con đường hiền lương và đạo đức nếu 
cha mẹ đang sa lầy. Rồi đến lúc cha mẹ nhắm mắt lìa đời 
thì tổ chức tang lễ giản đơn nhưng không kém phần trang 
nghiêm và có ý nghĩa đạo đức. 


Nói chung, báo hiếu khi cha mẹ qua đời là việc lo chu toàn 
tang lễ một cách chân thành, trang trọng; không đặt nặng các 


ĐẠO HIẾU QUA KINH THIỆN SINH 





hình thức lễ nghi như hiến tế súc vật, cúng tam sên, trỗ nhạc 
tây nhạc tàu, thuê người khóc mướn, tổ chức ca hát, cúng đạo 
lộ, mở cửa mả,... Các việc làm như vậy chỉ tạo thêm nhiều 
nghiệp ác và tội lỗi mà thôi. Tang lễ theo đạo Phật nên đơn 
giản bao gồm các khóa lễ tụng kinh tưởng niệm, phóng sinh 
thả vật, làm phước cúng đường, đề hồi hướng công đức cho 
cha mẹ vừa quá cố, như một hành trang đạo đức cho cha mẹ 
đi tái sinh vào các cảnh giới an lạc. 

Qua những gì vừa được trình bày sơ lược trên, đạo Hiếu 
của Phật giáo bao gồm đạo làm cha mẹ và đạo làm con cái. 
Năm nguyên tắc đạo đức của đạo làm cha mẹ và năm nguyên 
tắc đạo đức của đạo làm con trong kinh Thiện Sinh có thể 
được xem là những chuẩn mực, khuôn vàng thước ngọc cho 
các mối quan hệ của cha mẹ và con cái trong một xã hội tiễn 
bộ và văn minh. Người viết thiết nghĩ đạo Hiếu tích cực và 
toàn diện như vậy nên được đưa vào giảng dạy trong các cấp 
bậc của học đường đề phục hưng và chấn chỉnh một nền đạo 
đức bị suy thoái hiện nay, do thiếu ánh sáng từ bị và trí tuệ 
của đạo Phật. 


Nếu năm nguyên tắc đạo làm cha mẹ được phổ biến rộng 
rãi trong các hội bô lão và các hội phụ huynh thì năm nguyên 
tắc đạo làm con nên được truyền bá trong các câu lạc bộ 
thanh thiếu niên, trong các hội đoàn sinh viên học sinh, đề 
các bậc làm cha mẹ xứng đáng là cha mẹ và đề các người con 
xứng đáng là những người con. 


Hơn hết, tỉnh thần đạo Hiếu mang tính giáo dục và đạo 
đức của đức Phật nên được các nhà giáo dục quan tâm, giới 
thiệu vào các sách giáo khoa về giáo dục công dân, để làm tốt 
đẹp đạo lý tình người. Chỉ khi nào các nguyên tắc đạo Hiếu 
nêu trên được áp dụng thì khi đó gia đình và xã hội có được 
sự an lạc và đạo đức. 





THỊ CA DÂNG ĐẤNG SINH THÀNH 





MƯỜI ÂN ĐỨC CỦA 
HAI ĐẦÂNG SINH THÀNH 


Thích Nhật Từ 
(Trích từ kinh Báo Ân cha mẹ) 


(ÂN ĐỨC THỨ 1) 
Nghiệp lực dẫn chúng sinh 
Giá vào trong thai mẹ 
Cưu mang chín tháng trời 
Khổ đau không trách kể. 
Hoài thai như mang đá 
Thương con ngại g1ó mưa 
Áo quần không sửa soạn 
Son phấn chăng còn ưa! 


(ÂN ĐỨC THỨ 2) 
Đến đầu tháng thứ mười 
Lòng mẹ lo khôn tả 
Ngày tựa hoàng hôn rồi 
Đêm đau sầu bao nả. 
Khiếp hãi bởi lo âu 
Âm thầm dòng lệ chảy 
Tử thần phút đối đầu 
Mong sao cho thoát khỏi. 





(ÂN ĐỨC THỨ 3) 


Ngay giây phút sinh nở 
Ruột gan mẹ tả tơi 

Đớn đau trong mê sảng 
Ôi máu huyết dầm dề! 
Khi biết con “ra” khỏe 
Mẹ vui mừng khôn nguôi 
Niềm vui vừa chợt đó 
Chấp nối nỗi lo rồi. 


(ÂN ĐỨC THỨ 4) 


Tình mẹ thật sâu nặng, 
Thương con nào nhạt phat. 
Nhả ngọt không tiếc nuối, 
Nuốt đắng nào chua cay. 
Thương con càng sâu đậm, 
Sâu bi tăng đêm ngày. 

Miễn sao con no ấm, 

Đói khát chăng nguôi ngoai! 


THỊ CA DÂNG ĐẤNG SINH THÀNH 





(ÂN ĐỨC THỨ 5) 
Mẹ nhường khô nằm ướt 
Đề cho con ngủ say 
Đôi vú no con bú, 
Nâng niu suốt đêm ngày. 
Thương con quên ngủ nghỉ, 
Tình thương ấm con tim. 
Mong sao con yên Ổn, 
Lòng mẹ hiền mới yên. 


(ÂN ĐỨC THỨ 6) 
Ân mẹ hiền hơn đất, 
Đức cha nghiêm quá trời. 
Chở che con nào quản, 
Cha mẹ chăng tính lời. 
Dù sinh con tàn tật 
Cha mẹ vẫn thương con. 
Con sinh từ cha mẹ, 
Sao đổi dạ quên Người?! 





` LIỒỀ. CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 





(ÂN ĐỨC THỨ 7) 
Nào quản thân phận mình 
Chỉ sợ con bệnh tật 
Tắm rửa lo vóc hình 
ĐỀ con luôn khỏe mạnh. 
Sắm áo đẹp cho con 
Cũ rách riêng mình chịu 
Mỗi khi con âm lòng 


Lòng mẹ mới xoa dịu! 


(ÂN ĐỨC THỨ 8) 
Khi sinh ly tử biệt 
Đau đớn biết dường nào 
Thương con mà xa vắng 
Lại càng khô biết bao. 
Con đi đường xa cách, 
Lòng mẹ bóng theo hình. 
Phút giây không yên dạ 
Thương nhớ đến đoạn trường. 


THỊ CA DÂNG ĐẤNG SINH THÀNH 





(ÂN ĐỨC THỨ 9) 
Cuộc sống đây lao khổ 
Kế sinh nhai rối bời 
Vì muốn con no ấm 
Việc ác khó chối lời. 
Cơm áo cho con sống 
Nuôi nắng, dựng tương lai 
Chỉ vì con ngon miệng 
Mẹ chiên nấu bao loài. 


(ÂN ĐỨC THỨ 10) 
Ân cha hơn núi lớn 
Nghĩa mẹ hơn đất dày 
Hy sinh lòng chăng quản 
Mà vẫn không nguôi ngoai. 
Mẹ già hơn trăm tuổi 
Vẫn thương con tám mươi. 
Tình thương nào ngơi nghỉ, 
Đến hơi thở cuối đời! 


xkk 





VU LAN NHỠ MẸ 


(Bảy bài thơ hiểu, kính dâng Mẹ 
An Độ, ngày 11-7-2000) 





VU LAN NHỚ MẸ 





TIẾNG MẸ RU 


Âu ơ, nhớ tiếng mẹ ru 
Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà. 
Lời mẹ ru như tiếng ca 
Thắm sâu tâm thức con đà quên đâu. 
Lời mẹ ru có trước sau 
Có trăng, có gió, có sao, có trời 
Có nhân bản, có tình người 
Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian 
Lời mẹ ru mãi ngân vang 
Cho con thắng bước thêng thang con đường 
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương 
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng. 
Rằm tháng bảy, lễ Vụ lan 
Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi 
Dù cho đi hết đất trời 
Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời khôn quên! 





2à = “ Ẫ 
:IA CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


MẸ VẤN CÒN BÊN CON 


Hôm nay rằm tháng bảy 
Mưa ngâu lạnh cả trời 
Nhớ mẹ lòng chăng ngại 
Đất Phật, hoa tươi cười 
Thời gian thoát qua nhanh 
Tóc mẹ nay đã bạc 

Lao khổ biết bao phen 

Ôi quãng đời thất lạc. 

Đời mẹ bao phong ba 
Gian nan và cơ khổ 

Tình mẹ thật bao la 

Vì con nên chẳng nỡ. 

Dù con nay đã lớn 

Nhưng mẹ vẫn thương con 
Dù con vui hôm sớm 
Lòng mẹ vẫn bồn chỗn. 
Hôm nay Vu lan đến 

Ai hoa trắng đơn côi 

Con ngập ngùng ... vui sướng 
Mẹ vẫn còn bên con. 


VU LAN NHỚ MẸ 





MẸ TÔI 


Mẹ tôi không biết sang giàu, 
Sớm chiều gian khó, đêm thâu một mình. 
Vì chồng con, phải hy sinh, 
Cần cù quen tính, lặng thinh quen đời. 
Lời ru mẹ hát tuyệt vời, 
Dù cho trọn kiếp con người, chăng quên. 


LÒNG MẸ 


Mẹ thương con biển rộng, 
Như mưa thắm cỏ cây, 
Gian nan không rúng động: 
Lành thay! 


HIẾU THẢO 
Công cha nghĩa mẹ sâu dây, 
Phận làm con phải đêm ngày trông nom, 
Cho tròn chữ hiếu, đạo con, 
Cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân. 





LỒỀ CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


TÌNH MẸ 


Dù con đếm được cát sông 
Nhưng không đếm được tắm lòng mẹ yêu 
Dù con đo được sớm chiều 
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền 
Dù con đi hết trăm miễn 
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non 
Dù con cản được sóng cồn 
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành 
Dù con đến được trời xanh 
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi 
Dù con bắt hiểu một khi 
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con 
Dù cho con đã lớn khôn 
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. 
Ôi tình mẹ tựa trăng sao 
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung 
Tình của mẹ lớn khôn cùng 
Bao dung vạn loại dung thông đất trời. 
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời 
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi! 


VU LAN NHỚ MẸ 





HƯƠNG MẸ 
Hương trầm rồi cũng tàn phai 
Hương tình nghĩa mẹ còn hoài nhân gian 
Hương hồng thắm, sớm chiều tan 
Hương ân đức mẹ nồng nàn không nguôi. 
Hương mẹ tỏa, âm tình người 
Tình mẹ lớn như biển khơi đặm ngàn 
Như bầu trời rộng thênh thang 
Như vằng nhật chiếu muôn phương đồng đều 
Mặt trời kia khác sớm chiều 
Nhưng tình của mẹ sớm chiều như nhau. 





CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 


Sa-môn Thích Nhật Từ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI VIỆT BẮC 


Biên tập: Thế Vinh 
Sửa bản in: Quảng Tâm 
Trình bảy: Ngọc Ảnh 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
20 Phố Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: 04.39260024 


In lần thứ nhất 1.000 cuốn, khổ 14 x 20 em tại Xí nghiệp 
in Fahasa, 774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM. 
Giấy phép xuất bản số: 1039-2013/CXB/28-40/HĐ. Cấp 
ngày 08 tháng 08 năm 2013. In xong và nộp lưu chiều tháng 
10 năm 2013. 


